GIỚI ĐỨC LÀM NGƯỜI - Tập 1 


GIỚI ĐỨC LÀM NGƯỜI 
Tập 1 


Thay lời tựa 


CHƯƠNG 1: Ăn mặc phải tề chỉnh 
Giới thứ nhất 

Giới thứ hai 

Giới thứ ba 

Giới thứ tư 

Giới thứ năm 

Giới thứ sáu 


CHƯƠNG 2: Đi vào làng phải nghiêm trang. 
Giới thứ bảy 

Giới thứ tám 

Giới thứ chín 

Giới thứ mười 

Giới thứ mười hai 

Giới thứ mười ba 

Giới thứ mười bốn 

Giới thứ mười lăm 

Giới thứ mười sáu 

Giới thứ mười bảy 

CHƯƠNG 3: Ngồi, đứng phải đúng cách 
Giới thứ mười tám 

Giới thứ mười chín 

Giới thứ hai mươi 

Giới thứ hai mươi mốt 

Giới thứ hai mươi hai 

Giới thứ hai mươi ba 

Giới thứ hai mươi bốn 

Giới thứ hai mươi lãm 


CHƯƠNG 4: Ăn uống phải trang nghiêm tề chỉnh 
Giới thứ hai mươi sáu 
Giới thứ hai mươi bảy 
Giới thứ hai mươi tám 
Giới thứ hai mươi chín 
Giới thứ ba mươi 

Giới thứ ba mươi mốt 
Giới thứ ba mươi hai 
Giới thứ ba mươi ba 
Giới thứ ba mươi bốn 
Giới thứ ba mươi lăm 
Giới thứ ba mươi sáu 
Giới thứ ba mươi bảy 
Giới thứ ba mươi tám 
Giới thứ ba mươi chín 
Giới thứ bốn mươi 
Giới thứ bốn mươi mốt 
Giới thứ bốn mươi hai 
Giới thứ bốn mươi ba 
Giới thứ bốn mươi bốn 
Giới thứ bốn mươi năm 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


GIỚI ĐỨC LÀM NGUỒI - Tập 1 P) 


Giới thứ bốn mươi sáu 
Giới thứ bôn mươi bảy 
Giới thứ bôn mươi tám 


CHƯƠNG 5: Đại tiểu tiện phải đúng cách. 
Giới thứ bốn mươi chín 

Giới thứ năm mươi 

Giới thứ năm mươi mốt 

Giới thứ năm mươi hai 

Giới thứ bảy mươi lăm 

Giới thứ bảy mươi sáu 


CHƯƠNG 6: Thuyết pháp đúng đối tượng. 
Giới thứ năm mươi hai 

Giới thứ năm mươi ba 

Giới thứ năm mươi bốn 

Giới thứ năm mươi lăm 

Giới thứ năm mươi sáu 

Giới thứ năm mươi bảy 

Giới thứ năm mươi tám 


Thay lời tựa 


Một trăm giới chúng học nghĩa là gì? Một trăm giới chúng học có tên là Thức Xoa Ca La Ni, 
cũng có chỗ gọi Thi Xoa Kế Loại Ni, nghĩa là cần nên học. 


Một trăm giới chúng học này còn gọi là giới thủ (giới giữ gìn oai nghi tế hạnh), tội nó rất nhẹ 
và vi tế, giữ gìn rắt khó nên cần phải học cho kỹ, và phải có gắng giữ gìn hết Sức, mới giữ 
được, nó là hành động đạo đức của con người. Nếu ai giữ trọn nó, người ấy là người có đạo 
đức xứng đáng làm người, làm đệ tử Phật. 


Tội nó phạm không nặng, nên các vị tỳ kheo xem thường, phân nhiêu không chịu đề tâm học 
cho kỹ và quán xét oai nghi tế hạnh đạo đức của mình xem có phạm một trong những giới 
luật này hay không? 


Như trên đã nói giới luật này khó giữ, tội thì nhẹ, thoảng như có phạm, tâm phải ăn năn, gắng 
nhớ mà học, không được đề cho phạm nữa, vì vi phạm giới này làm mắt oai nghi tế hạnh tức 
là đức hạnh làm người, làm một vị tỳ kheo. Làm người mà đức hạnh không có, thì làm sao 
gọi là làm người; làm người không xứng đáng làm người thì làm sao xứng đáng là vị tỳ kheo 
đệ tử của Đức Phật cho được. 


Nếu ai thấy vị tỳ kheo nào phạm tội này, không nên kết tội mà chỉ khuyên răn, cần nên học kỹ 
lại một trăm giới này, đề thực hiện đạo đức làm người cho trọn vẹn. 


Một trăm giới chúng học này không nói rõ tên tội, nhưng phạm là do sự cô tâm hoặc là vô 
tâm. Cố tâm thì phạm tội Đột cát la, phi oai nghi (thiếu đạo đức) tức là mắt oai nghi tế hạnh 
của vị tỳ kheo (vị tỳ kheo không có đạo đức), phải sám hối, trước đại chúng đề chừa bỏ, 
không còn tái phạm lại, còn nêu không cô tâm thì phạm tội Đột các la trơn, thì khỏi phải sám 
hối trước chúng, nhưng phải biết tự trách mình và có gắng khắc phục không còn tái phạm 
nữa thì mới hết tội. 


Một trăm giới chúng học này là đạo đức làm người, là oai nghi tế hạnh của một vị tỳ kheo, là 


hành động giới hạnh của người tu sĩ đệ tử của Phật. Vì thế, giới luật này được Đức Phật chế 
ra dạy chúng tỳ kheo lân đâu tiên trước khi hoàn thành bộ giới luật. Nêu chúng tỳ kheo có 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


GIỚI ĐỨC LÀM NGƯỜI - Tập 1 3 


đây đủ oai nghi tế hạnh, mới xứng đáng là đệ tử của mình và mới trở thành là những bậc 
danh tăng, thạc đức, chân tu giải thoát của Đạo Phật. 


Sau này các Tổ biên soạn Luật Tạng, đặt một trăm giới chúng học này ra sau. Đây là lỗi thứ 
nhất của các Tổ viết, soạn về Luật Tạng đầu tiên của Phật, các Ngài đã tự ý làm sai ý Phật, 
giới luật trước dời ra sau, giới luật sau dời ra trước, làm theo ý của các Tổ mà không thấy ý 
Phật dạy: đạo đức làm người đi trước rôi mới thực hiện đạo đức làm bậc Thánh Tăng. Các 
Tổ lẫy giới trọng đề trước, giới khinh đề sau. Một trăm giới chúng học này, đối với năm thiên 
giới luật kia thì nó tội nhẹ hơn nên đặt nó ở sau. Căn cứ vào tội nặng nhẹ và luận như vậy, 
nên các Tỗ đã xem thường một trăm giới luật này. Vì thế, dựa theo ý của các Tỗ xưa mà 
những vị Tỳ Kheo Tăng và Tỳ Kheo Ni sau này đều vi phạm và cũng ít có ai học tập về giới 
luật này; nếu có học những giới này cũng chỉ học cho biết mà thôi. 


Nhưng phải hiễu ý Phật. Một trăm giới này rất quan trọng và căn bản cho người mới tu về 
đạo đức làm người và đạo đức làm Thánh Nhân. Những giới luật này rât cân thiệt vê việc xả 
tâm vô lậu để đạt đến sự cứu cánh giải thoát hoàn toàn trong đường lôi tu tập của Đạo Phậi. 


Một trăm giới chúng học này kết tội không nạêng như trên đã dạy, nhưng phải biết nó rất 
quan trọng cho người tu sĩ cũng như người cư sĩ Lập đức hạnh không. làm khổ mình khô 
người đề đem lại một đời sống thanh thản an lạc cho nhau trên quả đất này. Một vị tỳ kheo 
thiếu oai nghi tế hạnh của một trăm giới luật này thì được xem là tà sư, ngoại đạo, không phải 
là đệ tử của Phật, chỉ là đệ tử của Ma. 


Những hành động mộit trăm giới luật này là những hành động của con người có đạo đức và 
của các bậc Thánh Tăng, chứ không phải những hành động của kẻ phàm phu tục tử. Tuy tội 
nó không nặng, giữ gìn rất khó, nhưng nó rất quan trọng cho sự tu tập nhập Bốn Thánh Định 
và thực hiện Tam Minh. 


Biết thế nên Phật đã ché ra và dạy cho chúng tỳ kheo trước tiên, như trên đã nói. Nhưng các 
Tô không hiểu, cho nó là tội nhẹ không quan trọng và xem thường; vì thế, đây là một làm lỗi 
rất lớn của các Tổ, làm cho người đời sau mắt đường lối tu hành giải thoát. Cho nên tu sĩ đời 
sau đêu mắt oai nghi tế hạnh, không còn giữ đạo đức đúng cách như các bậc Thánh Tăng 
trong thời Đúc Phật còn tại thế. 


Một trăm giới chúng học này, nếu một vị Tỳ Kheo Tăng hay Tỳ Kheo Ni xem thường nó, ví 
phạm thì oai nghi tế hạnh và đạo đức của một người tu sĩ sẽ không còn nữa. Đi, đứng, nằm, 
ngồi, mặc y, mang bát, vào làng khát thực, ăn, uống, nói, nín, làm tắt cả các hành động, 
v.v... nếu thiếu đạo đức thì những Tăng hay Ni này thường làmtrò cười cho những người 
hiểu biết đạo đức và tạo cơ hội cho họ khinh khi, chê bai Phật Giáo. 


Trong một trăm giới chúng học này, nếu các vị tỳ kheo không giữ gìn nghiêm chỉnh, thì oai 
nghi tế hạnh thô tháo, mọi người nhìn vào sẽ dễ nhận thấy hành động của họ thiếu đức hạnh 
của một tu sĩ Đạo Phật, nên nhiêu người đánh giá trị thấp Đạo Phật và khinh chê Đạo Phật 
không có đạo đức và thiếu tỗ chức; nhất là giới trí thức, người không tôn giáo và các tôn giáo 
khác, họ không thật sự kính trọng giới tu sĩ Phật Giáo, mà chỉ xã giao ngoài mặt mà thôi. 


Bởi vậy, đã không đi tu theo Đạo Phật thì thôi, nếu đã đi tu thì phải hết sức thận trọng, phải 
giữ gìn một trăm giới chúng học này, đề làm sáng tỏ đạo đức của người tu sĩ Phật Giáo. Một 
trăm giới chúng học này giúp cho tu sĩ Tăng ra Tăng, Ni ra Ni, cư sĩ ra cư sĩ; không tạo ấn 
tượng Tăng, Ni lẫn lộn như người thế tục, ngăn ngừa mọi sự bừa bãi, thiếu đức hạnh của 
người tu, khiễn chư Tăng, Ni dần dần biến thành trùng trong lông sư tử, thành Ma Vương và 
thành tà sư, ngoại đạo, v.v... 


Phật Giáo ngày nay, không những ở Việt Nam, mà ở các nước khắp năm châu bốn biên, đạo 
đức và oai nghi tế hạnh của các vị tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni đang trên đà xuống dốc và sa 
đọa. Giới luật không còn được giữ gìn nghiêm chỉnh; giới trọng và giới khinh đều vi phạm; 
phân đông, hay gân như hâu hết các tu sĩ, thây lớn, thây nhỏ, không có thây nào không vi 
phạm. Các thây cứ tưởng mình đang ly dục lạc và ly ác pháp, nhưng nào ngờ lại chạy theo 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


GIỚI ĐỨC LÀM NGUỜI - Tập 1 4 


dục lạc và còn đang đắm chìm, say mê trong dục lạc triên miên mà không biết. Cứ luôn luôn 
lý luận theo kiêu kinh sách Đại Thừa và Thiên Đông Độ để che đậy tội lỗi của mình và lừa 
đảo tín đỗ cũng như những người khác. 


Vì thế, những người đứng ngoài vòng Phật Giáo đã thấy Phật Pháp suy đồi đến đổi thậm tệ, 
như dòng nước thác đỗ xuống, không sao ngăn lại được. Tu sĩ Đạo Phật ngày nay không 
còn biết xâu hỗ, ngang nhiên ăn thịt chúng sanh và uống rượu giữa đám đông người, xem 
như không có giới luật nữa. Tu sĩ Phật Giáo hiện giờ đang bị thế tục hóa, dần dân mắt bản 
chát tôn giáo, chỉ còn lại hình thức đầu tròn và chiếc áo cà sa. 


Các vị tỳ kheo ngày nay đua nhau dịch kinh, viết sách, tưởng giải ra viết quá nhiều, làm sai 
lệch giáo pháp của Đức Phật. Có kẻ dám cắt xén lời Phật dạy, cũng có kẻ dám thêm thắt 
theo ý của mình vào, thậm chí lại có kẻ dám lấy sự mê tín dân gian biến thành giáo pháp của 
Phật để kinh doanh làm giàu trên mô hôi nước mắt của kẻ khác, rất là ác độc làm mắt ý nghĩa 
giáo pháp giải thoát của Đạo Phật. 


Đây, mời quí vị dọc bài kệ 4 câu của Đức Phật: 


Thiên thượng, thiên hạ, 
Duy ngã độc tôn, 

Nhất thiết thế gian, 
Sanh, lão, bịnh, tử. 


Các Tổ đã cắt bỏ bớt hai câu sau đề biêu dương tinh thân chống lại Phật Giáo mà vẫn lớn 
tiêng mạo nhận Đức Phật đã dạy. 


Bỏ hai câu cuối, lây hai câu đâu, đề chỉ cho Phật tánh, làm sai lệch nghĩa lý bài kệ của Đức 
Phật, mà còn phản lại tông chỉ đường lôi tu hành của Phật Giáo. 


Bài kệ của Đức Phật là đề xác định sự tu hành của Ngài, khi đã hoàn thành con đường giải 
thoát làm chủ bốn sự đau khỗ của kiếp người: sanh, già, bịnh, chết. 


Các Tổ còn cả gan viết kinh Tâm kinh bát nhã với câu kinh Vô khổ, tập, diệt, đạo nhằm bài 
bác chơn lý khổ, tập, diệt, đạo của Đạo Phật. Một chơn lý bắt di bắt dịch, triển khai từ khi 
Đạo Phật ra đời, đến giờ, với thời gian và không gian nhiều thay đổi, nhưng chơn lý này 
không hề thay đỗi, dù các Tỗ muốn xóa bỏ nó, nhưng nó là chơn lý chỉ rõ kiếp sống của con 
người thật sự khổ là như vậy. Với ý đồ tiêu diệt Phật Giáo, các Tô đã truyền dạy khóa nhật 
tụng hằng ngày trong các chùa, không lúc nào mà ì không tụng niệm câu này Vô khổ, tập, diệt, 
đạo. Nhưng làm sao phá được, mãi đến giờ nó vẫn là chơn lý. Đó là một trong những điêu 
các Tô đã làm tội lỗi đối với Đạo Phật và với tín đồ Phật Giáo. 


Gần đây có các bậc tôn túc đã giảng sai kinh sách phát triển Phật Giáo Đại Thừa như: giảng 
Bát Nhã Tâm Kinh, với câu Viễn ly điên đảo, mộng tưởng, cứu kính, niêt bàn. Thay vì nghĩa 
của kinh này dạy là viên ly bôn điều kiện: 


1- Điên đảo. 

2- Mộng tưởng. 
3- Cứu kính. 

4- Niết bàn. 


Nhà học giả lại giảng chỉ viễn ly điên đảo, mộng tưởng đề đạt được cứu kính và niết bàn. 
Giảng như vậy không đúng nghĩa của Bát Nhã Tâm Kinh. 


Gân đây nhất, cuối thế kỷ thứ hai mươi, có một vị học giả, luận về Bốn Thánh Định của Phật 
đã dám thêm bớt lời Phật dạy Sơ thiên lìa ngũ dục được hỷ lạc, câu này vị học giả tự đặt ra 
chứ trong kinh không có dạy như vậy. Kinh dạy: Ly dục ly ác pháp nhập Sơ Thiên, do ly dục 
sanh hỷ lạc có tầm có tứ. 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


GIỚI ĐỨC LÀM NGƯỜI - Tập 1 5 


Ngũ dục và dục có nghĩa không giống nhau. Ngũ dục là đối tượng của tâm dục, còn Dục 
trong kinh Phật dạy là lòng ham muôn tâm dục của con người. Trong Tứ Diệu Thánh Đề Đức 
Phật đã xác định Dục là nguyên nhân sanh ra muôn thứ khổ. 


Nhà học giả thêm vào chữ Ngũ đã làm mắt ý nghĩa của kinh Phật, chứng tỏ nhà học giả chưa 
hiểu về Bón Thiên của Đạo Phật. Trong kinh Phật dạy: ly dục chớ không phải ly ngũ dục, tức 
là nhà học giả bịa ra, dạy như vậy làm sai lệch ý kinh của Phật, do đó người đời sau tu hành 
chẳng đến nơi đến chốn, vì hiểu sai, nên tu sai. 


Kinh A-Hàm là kinh Nguyên Thủy nằm trong Hán Tạng của Đại Thừa Phật Giáo, nên các Tổ 
soạn dịch thêm bớt rắt nhiều và nhát là bộ kinh Tăng Nhắt A Hàm, một bộ kinh làm gạch nói 
giữa kinh Nguyên Thủy và kinh Phát Triễn, đề dìm giáo lý Phật Giáo Nguyên Thủy xuống 
hàng Tiểu Thừa, khiến cho người đời sau đọc kinh sách này xem thường và cho là kinh sách 
ngoại đạo nên không bao giờ tu hành theo đó. 


Ví dụ: ăn là một dục lạc trong ngũ dục lạc. Sắc, danh, lợi, thực, thùy là năm thứ dục lạc. 
Người đang ăn cảm thấy có dục hỷ lạc, nên thích ăn, nếu không có dục hỷ lạc thì họ không 
thích ăn. 

Vậy một tu sĩ ly dục ăn, chỉ ăn ngày một bữa đề sống, thì đâu có hỷ dục lạc bằng người ăn ba 
bữa phải không? 


Chắc hẳn là không có rồi. Nhà học giả nói: lìa ngũ dục được hỷ lạc. Vậy thực tế mà nói, ăn 
ngày một bữa không có hỷ lạc, chỉ có nỗi khổ trong tâm của mình mà thôi, vì muốn ăn mà 
không dám ăn, vì muốn ngủ mà không dám ngủ, vì thấy sắc đẹp phụ nữ muốn nhìn mà 
không dám nhìn, vì muốn danh mà không dám nhận danh, vì muốn lợi mà không dám nhận 
lợi. Đó là nỗi khô của tâm ham muốn của người ly ngũ dục. Ly ngũ dục tức làm khổ tâm 
mình; làm khô tâm mình đó là một điều không ai chối cãi được, một bằng chứng hiễn nhiên. 
Vậy mà nhà học giả dạy: ly ngũ dục được hỷ lạc, là được hỷ lạc chỗ nào? 


Kế tiếp, nhà học giả cắt và bỏ mắt Ly ác pháp trong câu kinh Phật để làm mắt ý nghĩa lời 
Phật dạy. Ác pháp tức là tâm tham, sân, si. Trong kinh dạy: Tâm lìa ác pháp tức là tâm lìa 
tham, sân, si; tâm lìa tham, sân, sỉ tức là tâm nhập Sơ Thiên. Sơ Thiền do tâm ly dục nên 
sanh hỷ lạc. Dục là lòng ham muốn mà lìa lòng ham muốn và tham, sân, si thì người ấy có 
giải thoát không? Có hạnh phúc không? Có hỷ lạc không? Xin quí vị cứ thành thật mà trả 
lời, đúng thì nói đúng, sai thì nói sai, đừng thiên vị nhà học giả cũng đừng thiên vị tôi. Thế 
mà, ở đây, nhập Bón Thiên nhà học giả nói không giải thoát, thì quí vị nghĩ sao? Có đúng 
không? Chỉ có nhập Sơ Thiên mà tôi đã tháy giải thoát nơi tâm hồn của mình một cách rất cụ 
thê và rõ ràng, huống là nhập luôn cả Bốn Thiên thì phải nói làm chủ sanh, già, bịnh, chết một 
cách dễ dàng. Còn như nhập được Sơ Thiên thì chỉ làm chủ được tâm mà thôi. 


Thưa quí vị, trong kinh Tứ Thánh Đề Phật dạy: Dục là nguyên nhân sanh ra muôn thứ khô 
của loài người, nên gọi là Tập Đê, Tập Đê là nơi tập trung các thứ khô. Nhưng khi đã ly được 
tâm dục đó thì nỗi khô của con người đã thoát chưa? 


Chính Diệt Đề là diệt hết tâm ái dục, tức là diệt hết dục; diệt hết dục tức là Niết Bàn. Vậy Niết 
Bàn có giải thoát không? Đã nói Niêt Bàn mà không giải thoát sao? 


Vì thế, trong kinh điễn Nguyên Thủy Phật dạy rất rõ ràng: Sơ Thiên chỉ có ly dục ly ác pháp. 
Nếu ai thực hành tu tập được như vậy thì chắc chắn phải có giải thoát. Đói với Đạo Phật đâu 
cân phải tu nhiều, chỉ cần tu tập nhập được Sơ Thiên thì hành giả cũng thấy được tâm hồn 
giải thoát rõ ràng và cụ thê. Cho nên Đức Phật đã dạy: Pháp của Ta đến đề mà thấy, không 
có thời gian 

Thế mà, nhà học giả bảo rằng: Đức Phật tu một thời liền chứng được Bốn Thiên, xét lại kết 
quả chưa giải đáp được ba nghi vắn ôm ắp đã lâu. 


Thưa quí vị! Bốn loại thiền này là loại thiên gì đây? Nhà học giả nói rằng: Ngài A La Ra Ka 
La Ma đã dạy Đức Phật tu nhập được bỗn thiên này mà không thây giải thoát nên Đức Phật 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


GIỚI ĐỨC LÀM NGƯỜI - Tập 1 6 


bỏ. Lời giảng này tôi không tìm thắy có ghi chép chỗ nào trong các bộ kinh A Hàm và kinh 
Nguyên Thủy Nikaya. 


Trong kinh điễn Nguyên Thủy Phật dạy rất rõ về Bồn loại thiền định này; chúng còn có những 
tên gọi khác nhau là: Tứ Thánh Định, Định Lực, Thánh Trú, Phạm Trú, Như Lai Trú, v.v... 


Trong kinh A Hàm và kinh Nikaya Ngài Alara Kalama dạy Đức Phật tu và nhập được Vô Sở 
Hữu Xứ Định, và Ngài Uddaya Ramapufta dạy Đức Phật nhập:Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ 
Định. Khi nhập xong hai thứ định này, Đức Phật xét lại tâm mình không thấy có sự giải thoát, 
nên lìa bỏ hai vị thây đã tận tình dạy bảo mình. Hai vị thầy này không có dạy Đức Phật nhập 
Bốn Thiên Hữu Sắc và cũng không có dạy nhập Không Vô Biên Xứ Định, Thức Vô Biên Xứ 
Định, nhưng các nhà học giả đã làm tưởng khi đã nhập được Vô Sở Hữu Xứ Định và Phi 
Tưởng Thi Phi Tưởng Xứ Định thì phải nhập được bốn Thiên Hữu Sắc và Không Vô Biên Xứ, 
Thức Vô Biên Xứ Định. 


Các nhà học giả hiễu như vậy là không đúng, tức là các nhà học giả chưa bao giờ biết nhập 
định là như thế nào. Đó là nói theo kiêu dốt. Mỗi thứ thiền đêu có sự nhập khác nhau. Cho 
nên trong Tứ Như Ý Túc, Đức Phật đã xác định rõ ràng: Định Như Ý Túc, nghĩa là muốn nhập 
định nào thì nhập ngay định ấy, chớ không phải nhập từ định thắp rồi đến định cao hơn. 


Vì vậy, khi nhập Nhị Thiền không phải ở trạng thái Sơ Thiền mà nhập lên Nhị Thiên được, 
phải xả Sơ Thiền rôi mới nhập Nhị Thiên; xả Nhị Thiên rồi mới nhập Tam Thiên; xả Tam 
Thiên rồi mới nhập Tứ Thiên; xả Tứ Thiên rồi mới nhập Không Vô Biên Xứ; xả Không Vô Biên 
Xứ rôi mới nhập Thức Vô Biên Xứ; xả Thức Vô Biên Xứ rồi mới nhập Vô Sở Hữu Xứ; xả Vô 
Sở Hữu Xứ rồi mới nhập Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Đó là sự nhập định tuân tự ở trong 
kinh, chớ không phải dạy nhập định như lời giảng trên vậy. Các nhà học giả không có thực 
hành nên không hiểu rõ, tưởng phải nhập định tuân tự như vậy theo kiểu học trò lên từng lớp 
mội. 


Người có kinh nghiệm thiên định, tức là người đã nhập được các loại thiên định thì biết cách 
nhập định rât rõ và dạy người nhập thiên định dễ dàng không có khó khăn, nhưng người đệ 
tử phải làm đúng theo lời dạy. 


Ví dụ: hành giả muốn nhập ngay Tứ Thiên, thì không cân phải dạy nhập Nhị Thiên, Tam 
Thiên rồi mới dạy nhập Tứ Thiên, chỉ cần hành giả sóng đúng giới luật, thiểu dục tri túc, ba y 
một bát, hoàn toàn giữ hạnh Độc Cư và hướng tâm tịnh chỉ hơi thở là nhập ngay liền Tứ 
Thiên. Muốn nhập loại thiền nào thì chỉ cần hướng tâm tịnh chỉ ngay thiên định đó. 


Như vậy rõ ràng Đức Phật nhập Vô Sở Hủu Xứ và Phi Tưởng Phi Phi Tường Xứ Định thì 
không có tu tập nhập Tứ Thánh Định, nên không thể nào nhập Tứ Thánh Định được. Bài 
kinh Saccaka đã xác định rắt rõ ràng, xin quí vị đọc lại bài kinh đó. Tứ Thánh Định thuộc về 
thiền hữu sắc, còn bốn định tưởng thuộc về thiền vô sắc (thiên tưởng), nên hai loại thiền định 
này cách thức tu tập khác nhau, chứ không phải như các Tổ đã nghĩ: Nhập Bón thiền hữu 
sắc rồi mới nhập đến Bón định vô sắc. Hiểu như vậy không đúng, tức là đọc qua kinh sách 
của các Tô thì chúng ta biết các Tổ không có kinh nghiệm vê thiên định. Trong bài kinh Tiều 
Không thuộc kinh Trung Bộ Nikaya, Phật dạy nhập Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Định không 
có giải thoát, phải nhập vào Vô Tướng Tâm Định thì dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu mới diệt 
sạch, lúc bây giờ mới có sự giải thoát thật sự. 


Vô Tướng Tâm Định là một tên khác của Sơ Thiên, tức là ly dục ly ác pháp, mà đã ly dục ly 
ác pháp thì tâm bắt động. Tâm bắt động tức là Bắt Động Tâm Định; Bắt Động Tâm Định tức 
là Vô Tướng Tâm Định. Như vậy dù có nhập Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Định thì cũng phải 
nhập lại Sơ Thiên. 


Theo như lời dạy của vị học giả ở trên, thì không biết vị học giả đã tìm những lời dạy này ở 


đâu ra, nếu không có trong kinh sách, mà vì một danh dự riêng tư, bịa đặt ra lời dạy ấy, làm 
lệch ý nghĩa Giáo Pháp chơn chánh của Đức Phật thì rât tội cho Phật Giáo. 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


GIỚI ĐỨC LÀM NGƯỜI - Tập 1 Eị 


Trong kinh sách Nguyên Thủy Nikaya, Đức Phật đã xác định rắt rõ ràng: 


1- Sơ Thiên thì tâm được giải thoát vì đã ly dục ly bắt thiện pháp. 

2- Nhị Thiền thì khép kín sáu thức nên tầm tứ tịnh chỉ, tức là sáu thức ngưng hoạt động, tâm 
hoàn toàn nhập định. 

3- Tam Thiên đóng kín tưởng thức nên các loại hỷ tưởng đều xả (gọi là ly hỷ trú xả), tức là xả 
mộng (hết chiêm bao). 

4- Tứ Thiên tịnh chỉ hơi thở làm chủ sự sóng chết, tức là xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh, 
tức là tâm định trên thân, thân định trên tâm. 


Xét trong bốn thiền định này, chúng ta thấy rắt rõ ràng, tương ứng với bốn câu kệ của Đức 
Phật: 


Trên trời dưới trời 

Ta người duy nhất 

Khắp trong thế gian 

Vượt ra sanh, già, bịnh, chết. 


Mỗi loại thiền định này chỉ định sự làm chủ của bón sự khổ của kiếp người như : 


1- Sơ Thiên làm chủ cuộc sống (sanh), thuộc về tâm. 

2- Nhị Thiền làm chủ sự vô thường (già), thuộc về thân. 
3- Tam Thiền làm chủ tưởng (bịnh), thuộc về thọ. 

4- Tứ Thiên làm chủ hơi thở (tử) thuộc về pháp. 


Qua kinh nghiệm tu hành của tôi, xét thấy nhà học giả xác định bón thiền tu hành không giải 
thoát là sai, không đúng lời dạy trong kinh Nguyên Thủy Nikaya. 


Những bậc tôn túc, Hòa Thượng, Thượng Tọa có cắp bằng tiền sĩ Phật học, nhưng không có 
thực hành tu tập đến nơi đên chôn, nên dịch sai nghĩa kinh, thường soạn, viết, luận, giảng 
làm lệch nghĩa lý giáo pháp của Phậi. 


Những bậc Thây Tổ có trình độ học thức cao đã được truyền thừa cho nhau những kiến giải 
lệch lạc, nên đã chịu ảnh hưởng những sai lâm đó về giáo lý của Đạo Phật. Còn bây giờ 
những người mới học lem nhem mà dám dịch, việt kinh sách Phật, họ xem địa ngục như 
không có. 


Trong Kinh Giới, Đức Phật đã dạy: Kẻ nào đã làm lệch hoặc làm sai nghĩa lý kinh, tức là phỉ 
báng Phật Pháp, thì phạm tội Ba Dật Đê, tội đọa địa ngục. 


Cho nên, các Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni phải cảnh giác, coi chừng khi 
dịch, viết, giảng kinh điên Phật, đừng làm lệch sai nghĩa lý của Phật dạy. Nêu làm sai lệch 
nghĩa lý của Phật, thì quí vị phải gánh chịu hậu quả địa ngục mà không thê trôn đâu khỏi. 


Những gương các bậc tôn túc Hòa Thượng, Thượng Tọa, trước khi chết một hai năm phải 
chịu hành hạ xác thân, những bịnh khỗ tột cùng, ïa đái một chỗ, ăn uống phải có người đút 
gióng như trẻ con, đau nhức và hôn mê bắt tỉnh, tay chân run rây, chịu hôi chịu thúi chính của 
mình. Đó không phải là các Ngài đang sống trong cảnh địa ngục sao? Mà quí vị Phật tử ai 
cũng biết những vị Hòa Thượng này đều là những bậc cao Tăng trong Giáo Hội Phật Giáo, 
tên tuổi đêu lừng danh trong tín đồ. 


Thây Tổ cắt xén, thêm bớt làm lệch nghĩa lý kinh, đề gây tạo uy tín đường lói dạy đạo của 
mình, hòng đề thỏa thích danh lợi thế gian. Thế mà hâu hết mọi người không đề ýxem 
những lời dạy của các Tổ có những cái sai, cái đúng với Phật Pháp, chỉ biết nhắm mắt tin 
theo Thầy Tô của mình. Đừng bảo rằng: Xưa bày nay làm hay là Tô Tổ truyền nhau không 
được làm sai, đó là những sự ngu si và u mê. Ví dụ: khi ông cha của chúng ta đã làm nghê 
ăn trộm, ăn cướp, giết người hoặc lường gạt người khác mà bây giờ chúng ta là con cháu vẫn 
làm theo những nghề nghiệp gian ác đó sao? Không biết là sai, nên vẫn làm những điêu tội 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


GIỚI ĐỨC LÀM NGƯỜI - Tập 1 S 


ác của người xưa đã làm, khi họ bịa đặt ra pháp này pháp kia, thế giới này, thế giới khác, tu 
chứng cái này, tu chứng cái kia, để lừa đảo lường gạt mọi người còn lạc hậu, mê tín chưa đủ 
trí tuệ thông minh quán xét vạn pháp trong thế gian. Bây giờ chúng ta đã biết rất rõ những 
điêu tội lỗi đó mà chúng ta còn nỡ tâm lừa đảo lường gạt người khác nữa sao? 


Vả lại, trong thời này (năm 1998), ít có người tu chứng pháp của Phật, nên khó có ai hiễu rõ 
nghĩa lý Phật dạy như thế nào, và vì thế mà các nhà học giả cứ việc soạn, viết, dịch và giảng, 
theo sự hiểu biết nông cạn của mình và giẫm lại lỗi mòn lầm lạc của người xưa. Họ nói bậy 
nói bạ, miễn luận có lý, là người ta tin theo. Tin theo như vậy tức là tin mù quán, tin trong ngu 
Sỉ, U tÔi. 


Bởi thế, tu sĩ Đạo Phật hiện giờ đã giết chết Đạo Phật mà họ tưởng là cải cách Đạo Phật 
(phái tân tăng ở Nhật Bồn, Thiên Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Pháp Hoa Tông). 


Tịnh Độ Tông đã biến Phật Giáo thành Thần Giáo; vị tỳ kheo có vợ con như một người cư sĩ 
Bà La Môn; họ sống làm mọi nghề như người thế tục, ăn thịt, uống rượu say sưa, nằm 
đường, ngủ bụi, ăn quán, ngôi lêu, đụng đâu ngồi đó, chẳng có chút hỗ thẹn lại còn được 
Giáo Hội tắn phong Hòa Thượng, Thượng Tọa, v.v... nhìn cảnh tượng này thấy đau lòng cho 
Phật Giáo. 


Tịnh Độ Tông đã biến Phật Giáo thành một tôn giáo mê tín, chuyên cúng bái tụng niệm, câu 
siêu, câu an, lên đồng, nhập xác, xưng ông này, bà kia, Phật, Tổ, Quan Thánh Đề Quân, 
v.v... thường đốt tiền vàng mã, quân áo kho đụn, và còn làm nhiều điều mê tín dị đoan khác 
nữa. 


Tịnh Độ Tông xây dựng một thế giới siêu hình có cõi Cực Lạc Tây Phương, làm mắt ý nghĩa 
chân thật của Đạo Phật. Phật Giáo xây dựng một cảnh giới Niết Bàn cụ thề và thực té, không 
có trừu tượng, mơ hồ như cõi Cực Lạc Tây Phương. Cho nên trong Bón Thánh Đé, Diệt đề là 
cảnh giới Niết Bàn của chư Phật, diệt đé tức là diệt cái nguyên nhân sanh ra muôn thứ đau 
khỗ của con người. Cảnh giới Niết Bàn là một trạng thái tâm hôn không có tâm ham muốn và 
ác pháp đau khổ, chớ không có cảnh giới siêu hình nào cả ở trên thế gian này. 


Vậy mà người sau này bịa đặt ra cảnh giới Cực Lạc Tây Phương, đề đưa con người đi đến 
chỗ mê tín lạc hậu, chuyên cúng bái, câu khân, làm những việc vô ích, hao tài tôn của, chắng 
lợi mình, lợi người. 


Pháp Hoa Tông đã biến Phật Giáo thành một tôn giáo phi đạo đức, khiến mọi người làm tội 
ác tày trời mà vân có đức Bồ Tát Quan Thế Âm phò hộ. Được xem đây là một giáo phái 
ngoại đạo đả phá nên đạo đức nhân quả của Đạo Phật tận cùng, khiến cho nên đạo đức của 
Đạo Phật đã diệt mắt, hiện giờ hỏi đến đạo đức của Đạo Phật thì không còn ai biết đến. 


Mật Tông biến Phật Giáo thành một tôn giáo linh thiêng, huyên bí, độc ác, chuyên niệm chú, 
yêm bùa, làm bao nhiêu người tang tóc, mua bùa chuộc chú đề làm mê hoặc người khác, có 
những kẻ nhẹ dạ non lòng ham mê thần thông bắt chánh, bỏ vợ, bỏ con, bỏ cả công ăn việc 
làm, đề đi theo Mật Tông dùng bùa chú làm những điều ác đức, lẫy vợ người, cướp tiền cướp 
bạc kẻ khác, làm những điêu tôi tệ, tội lỗi, tạo biết bao nhiêu tội ác trong thế gian này, chính 
đều do Mật Tông mà ra cả. 


Mật Tông Tây Tạng còn lắm nhiều điều thân biến, khiến cho con người trên hành tinh nây mê 
mệt; nào là biến hóa tàng hình; nào là đề lại nhục thân bắt hoại; nào là tái sanh luân hồi nhớ 
lại tiên kiếp của mình; nào là biết chuyện quá khứ vị lai, v.v.. 


Nhưng nhìn lại Đạo Phật thì mục đích thật sự không phải vậy. Mục đích thật sự của Đạo 
Phật là tâm bắt động trước các pháp và các cảm thọ, còn tất cả những vắn đề kia là phụ 
thuộc, không phải là vẫn đề chánh quan trọng hàng đầu của Phật Giáo. Cho nên Đức Phật 
và các đệ tử của Ngài không ai đề lại nhục thân, hoặc thê hiện tái sanh, nhớ lại đời sống đã 
qua của mình. Tuy rằng Đức Phật và các đệ tử của Ngài đều có thân thông hơn ai hết, 
nhưng Ngài xem đó là một trò ảo thuật, không có lợi ích thiết thực cho kiếp sống con người. 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


GIỚI ĐỨC LÀM NGƯỜI - Tập 1 9 


Thân thông là những trò ảo thuật của tưởng thức mà thiên hạ tưởng là thật, nên sanh tâm 

ham mê chạy theo tìm nó. Xưa Đức Phật không chấp nhận những trò ảo thuật thần thông 
này, Ngài cắm những đệ tử của mình không được thực hiện thần thông bừa bãi. Phải nói 

trong tất cả các thời đại, thời nào người ta cũng đêu ham mê thân thông. Cho đến thời đại 
khoa học hiện giờ người ta vẫn còn lạc hậu đam mê dù người có trình độ học thức rắt cao, 

nhưng họ vẫn mù mờ không rõ về thân thông, chỉ vì khoa học chưa chứng minh rõ ràng về 
thân thông, nên người ta còn sống trong nhiêu tưởng thức mơ hô. 


Chính nỗi khổ của mỗi con người còn đang mang nặng trong lòng, chưa giải quyết xong sự 
khắc khoải đau khô nhất của kiếp làm người, thễ mà người ta không lo sợ, lại đi tìm và ham 
mê cái không ích lợi gì của thần thông để bị Mật Tông lừa đảo, một cách ngu si và dại dột. 


Hiện giờ người ta chú ý thần thông nhiều nhát, nhát là đề lại nhục thân (bộ xương khô), được 
xem người nào đề lại bộ xương khô là người đắc thiên định. Thiền định của Đạo Phật không 
phải vậy, mà chỉ xả tâm dục và ác pháp, nhờ tâm thanh tịnh mới làm chủ sự sống chết, đó là 
thiên định của Đạo Phậi. 


Thiền Tông đã biến Phật Giáo thành một tôn giáo hữu ngã qua hai câu kệ của Phật mà các 
Tổ Thiên Tông đã khéo cắt xén: 


Thiên thượng, thiên hạ 
Duy ngã độc tôn 


Bài kệ này có bốn câu, Thiên Tông chỉ lẫy hai câu đầu, đễ xây dựng giáo phái Thiên Tông 
của mình, rồi tự tôn tự đại giáo pháp mình là trên hết, nên gọi là Tối Thượng Thừa, không có 
một tông phái nào hơn được. 


Thiên Tông chắp nhận Phật tánh xây dựng một giáo phái hữu ngã vĩ đại, mà hiện giờ tín đồ 
Phật Giáo đều chịu ảnh hưởng rất nặng Tâm tức Phật, Phật tức Tâm hay Tắt cả chúng sanh 
đêu có Phật Tánh. Những câu kinh này đã ăn sâu vào đầu óc của Phật Tử, chớ họ đâu biết 
rằng, nếu các pháp trong thế gian này chỉ thường còn một chút xíu, thì con người cũng không 
thoát khỗ được. Bởi vì còn có một chút xíu thì còn có Ngã, mà còn có ngã thì tu hành không 
giải thoát được và như thế thì Đạo Phật cũng không ra đời, vì có ra đời thì cũng không giải 
quyết sự khỗ đau của con người được. Do đó Đạo Phật gọi là Đạo Vô ngã. 


Các đệ tử của Thiên Tông, người nào cũng mang đầy kiến giải và chấp ngã vĩ đại, chẳng bao 
giờ biết nhường nhịn ai hết, lúc nào cũng tự kiêu, cho tôn giáo của mình là trên hết, Phật 
Tánh là một pháp môn tuyệt đối nhắt trong thế gian này không có pháp môn nào hơn được 
Pháp mà vô pháp. Ngược lại tông chỉ của Thiên Tông, Đạo Phật là đạo Vô ngã, cho nên 
những gì đường lối Thiền Tông dạy là không đúng đường lối Phật Giáo dạy. Thiên Tông biến 
thành một Phật Giáo mới, một Phật Giáo chắp ngã, kiêu căng tự đắc, lúc nào cũng thích 
tranh luận (nói nhiêu), không đúng tánh hạnh trâm lặng, ít nói của một tu sĩ Phật Giáo. 


Tánh cách của một thiền sư Đông Độ là la, hét, đánh, thuyết giảng lung tung, dịch, viết kinh 
sách rất nhiêu, tuy rằng đã nói: Giáo ngoại biệt truyền, bắt lập văn tưï nhưng các Ngài thường 
sống không đi đôi với lời nói; thiền sư nào cũng đề lại văn thơ quá nhiêu, chỉ có Đức Phật, 
Ngài không để lại cho đời một cuốn kinh nào cả. 


Đạo Phật không nói mà hành, Thiền Tông tri hành không hợp nhất. Vì thế, Phật Giáo và 
Thiền Tông không giống nhau. Thiên Đông Độ thì ức chế tâm rơi vào các định tưởng, phát 
triển tuệ tuởng, ngược lại thiền định của Đạo Phật thì xả tâm tham, sân, si nên làm chủ sự 
sống chết, chấm dứt luân hồi, tri hành nhất quán. 


Trên đây các vị Tổ Sư thiền Đông Độ trong quá khứ, cho đến các bậc tôn túc trong hiện tại đã 
dịch, viết, giảng, dẫm lại lối mòn của người xưa, làm sai ý nghĩa Phật Pháp, họ tưởng việc 
làm của mình như vậy là đúng, không ngờ lại thành ra phỉ báng Phật Pháp. Vì vậy từ xưa 
đến giờ, các Ngài thuờng phải chịu thọ khổ trong cảnh địa ngục, mà trong giới luật Phật đã 
xác định tội danh rõ ràng. 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


GIỚI ĐỨC LÀM NGUÔỒI - Tập 1 10 


Các Ngài do chỗ tu hành chưa đến nơi, đến chốn, bị tưởng giải nên phỉ báng Phật Pháp, do 
đó không trôn khỏi cảnh khô đau của địa ngục tại trân gian trước khi viên tịch. 


Các Ngài đọa địa ngục tại thế gian này đề cho mọi người trông thắy cảnh bịnh tật, khỗ đau 
tận cùng của các Ngài, đề quí vị chứng kiến Thầy Tô của mình trước khi viên tịch như thế 
nào? Chắc điều này quí vị đã rõ hơn ai hết. 


Xét Thây Tỗ và các bậc tôn túc của chúng ta, đó là một điều nhắc nhở và cảnh giác cho tắt 
cả Tăng, Ni và các cư Sĩ đề tự răn mình, khi viết dịch kinh sách, cái nào hiểu rõ thì việt, không 
hiêu thì đừng, làm âu thì vi phạm giới luật của Phật phải chịu thọ khô muôn kiếp. 


Người tu sĩ phạm tội Ba Dật Đề là do dịch viết giảng sai ý kinh, là tự mình đã phỉ báng Phật 
Pháp và còn khiên cho mọi người hiệu sai Phật Pháp. 


Vì vậy, hiện giờ tín đồ Phật Giáo đang hiều sai kinh điển Phật Giáo, thế nên mọi người tu mãi 
mà chẳng tới đâu, tu mãi trở thành những người mê tín, dị đoan, khiến cho người ngoài đời 
khinh chê Phật Giáo là một tôn giáo mê tín, một tôn giáo bị thế tục hóa, một tôn giáo lừa đảo, 
V.V... 


Tăng, Ni và cư sĩ đừng nên xem thường giới luật của Phật, ăn uống phi thời, ngồi lều, ngồi 
quán, nam nữ chung chạ, Tăng Ni gần gũi, đi đứng nói nín oai nghi tế hạnh chẳng có, cười 
nói đùa cọt không đúng cách, đó là phạm giới. Tăng, Ni và cư sĩ mà đã phạm giới thì khiến 
cho người đời chê bai Phật Giáo. Tắt cả những lỗi này Tăng Ni phải gánh chịu, nhiều đời 
nhiêu kiếp đọa địa ngục và còn tái sanh làm thân súc sanh. Do thế, tất cả giới luật của Phật 
rất quan trọng đối với Tăng Ni. Khi đã cắt ái ly gia, xuất gia học đạo, thì phải hết sức dè dặt 
cần thận giữ gìn giới luật, thì không tội lỗi. 


Một trăm giới chúng học, gồm có những oai nghi tế hạnh của một vị tỳ kheo Tăng cũng như tỳ 
kheo Ni, được chia ra mười giai đoạn thực hành đạo đức làm người cho đúng nghĩa và những 
việc cân phải làm cho rõ ràng trong sanh hoạt cuộc sống hằng ngày. Vì vậy cần phải cố 
gắng giữ gìn nghiêm chỉnh những giới luật này: 


1- Phải ăn mặc tê chỉnh. 

2- Đi vào làng phải nghiêm trang. 

3- Ngồi đứng phải đúng cách của một vị tỳ kheo. 

4- Ăn uống phải nghiêm trang tê chỉnh. 

5- Phải khéo giữ gìn bát; ăn nhẹ nhàng, khoan thai. 

6- Đại tiểu tiện phải đúng cách. 

7- Thuyết pháp phải đúng nơi, đúng đối tượng, đúng chỗ. 
8- Đắp tượng, xây tháp đúng pháp. 

9- Đi đường phải đúng pháp. 

10- Trèo cây phải biết đúng pháp. 


Do từ các giới luật giữ gìn và tu tập nghiêm túc thì tâm mới ly dục ly ác pháp. Có ly dục ly ác 
pháp, thì hành giả mới có giải thoát khổ đau của kiếp người; có ly dục ly ác pháp thì hành giả 
mới nhập được các định sâu hơn. Nếu không ly dục ly ác pháp, thì thiên định chỉ là thiên tà, 
thiên đầu môi chót lưỡi mà thôi. Ly dục ly ác pháp do từ giới luật sanh ra, nếu không giữ gìn 
và tu tập giới luật thì chẳng bao giờ có ly dục ly ác pháp được. Vậy người tu sĩ Đạo Phật phải 
hết sức giữ gìn giới luật nghiêm túc; có giữ gìn giới luật nghiêm túc tức là có phòng hộ sáu 
căn và giữ gìn thân mạng của mình được an ồn đề tiến bước trên lộ trình giải thoát của Đạo 
Phật mà không bị ma chướng, nghịch cảnh ám hại hay lỡ dỡ đường tu. 


Việc biên soạn giới luật Phật hiện giờ có nhiều điều phức tạp, do người xưa thêm bớt và bẻ 
vụn giới đề quí vị tỳ kheo Tăng và tỳ kheo Ni vi phạm mà người khác không ai dám chỉ trích, 
phê phán. Nên việc biên soạn chắc chắc phải có sự sai sót, mong quí Vị giới đức cao minh 
hoan hỷ bỗ chính những chỗ sai sót ấy, đề lần tái bản sau sẽ được sửa lại hoàn chỉnh hơn, 
xin chân thành tri ân. 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


GIỚI ĐỨC LÀM NGUÔỒI - Tập 1 lÌ 


Bộ kinh giới này được đến tay quí vị, mong quí vị cảm thông nỗi khoắc khoải của người viết, 
chỉ mong sao nó đem lại cho quí vị một đạo đức làm nguời, phạm hạnh của một vị tỳ kheo 
Tăng, tỳ kheo Ni, và đức hạnh Thánh thiện của những bậc chân tu tìm câu sự giải thoát để 
làm sáng tỏ lại Phật Giáo muôn đời sau. 


Kính ghi, 

THÍCH THÔNG LẠC 

TU VIỆN CHƠN NHƯ 

Ngày 10 tháng 12 năm 1998 


CHƯƠNG I: ĂN MẶC PHẢI TÈ CHỈNH 


(có sáu giới từ 1 đến 6) 
Giới thứ nhất: Mặc quần, chăn phải cho tề chỉnh, cần nên học. 


Vị tỳ kheo khi mặc chăn hoặc quần, không được để ống cao, ống thấp, hoặc xăn, guộn làm 
cho ống quần cũn cỡn, chăn cũng vậy, không được xắn quá cao, không được quá thấp. 


Người ăn mặc xốc xếch, nhìn vào biết ngay là người lôi thôi. Người lôi thôi là người thiếu đức 
hạnh về đời sống cá nhân cũng như về đời sống chung với mọi người, nhất là cách thức ăn 
mặc. Cách thức ăn mặc không đúng đắn thì cách thức nói năng cũng không chừng mực, 
dáng đi không đằm thắm, nhẹ nhàng, khoan thai. Người cư sĩ ăn mặc lôi thôi, xốc xếch, 
người ta nhìn thấy còn khinh chê thay, huống là vị tỳ kheo Tăng và tỳ kheo Ni (tu sĩ đệ tử của 
Đức Phật). Nếu một người tu sĩ mặc quần ống cao, ống thấp thì còn ra vẻ gì là một tu sĩ 
nữa; người tu sĩ như vậy thì đâu còn giá trị gì là một tu sĩ nghiêm trang đạo hạnh của Phật 
Giáo. 


Do thế, Đức Phật chế giới luật này để dạy cho chúng tỳ kheo Tăng, tỳ kheo Ni và nam nữ cư 
Sĩ phải luôn luôn giữ gìn oai nghi tế hạnh trong việc mặc quần, chăn, y, áo. Sự ăn mặc phải 
tè chỉnh, nghiêm trang, không được nút trên gài ch. dưới, nút dưới gài khuy trên; quân, 
chăn cũng phải mặc ngay ngắn, đàng hoàng, v.v.. 


Nhìn một vị tỳ kheo ăn mặc xốc xếch, lôi thôi thì mọi người khinh chê và xem thường Đạo 
Phật. Bằng ngược lại ăn mặc quá chải chuốt, thì người ta cũng xem thường vị tỳ kheo còn 
tâm ham thích đời, nên còn thích trang điểm làm đẹp, làm dáng. Và vì vậy, họ cũng sẽ đánh 
giá trị tu sĩ thắp kém. 


Quí vị đã cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, sống không nhà cửa, không gia đình, thì quí 
vị hãy tự nghĩ: quí vị còn có những gì nữa đâu của thế tục; thế mà quí vị không giữ trọn oai 
nghi tế hạnh đạo đức của một bậc Thánh Tăng, Thánh Ni, để chứng tỏ quí vị đã là người giải 
thoát ra khỏi kiếp làm người đầy khổ đau trong biển luân hồi sanh tử. Bởi vậy, quí vị phải 
cần thận, dè dặt những oai nghỉ tế hạnh đạo đức trong cách ăn mặc của mình. Nếu quí vị ăn 
mặc xốc xếch, lôi thôi, là quí vị đã bôi lọ cho Phật Giáo. Quí vị đừng bắt chước Tế Điên Hòa 
Thượng và Phật Sống Cựu Kim Sơn, đó là hai nhân vật ngoại đạo đội lớp tu sĩ Phật Giáo 
phá oai nghỉ tế hạnh giới luật đạo đức của Đạo Phật, khiến cho người đời sau bắt chước phá 
giới luật và xem thường oai nghi tế hạnh đạo đức của một vị tỳ kheo đệ tử Phật và cũng vì 
vậy mà người tu theo Đạo Phật đời sau này, chẳng có ai giải thoát được. 


Muốn cho Đạo Phật được trường tồn, thì quí vị tỳ kheo Tăng và tỳ kheo Ni phải giữ gìn oai 


nghi tế hạnh hẳn hòi. Ăn, mặc, nói, năng phải có khuôn phép nghiêm trang, chững chạc, 
đàng hoàng. 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


GIỚI ĐỨC LÀM NGUÔỒI - Tập 1 12 


Đừng bắt chước những kẻ phạm giới luật, bán đứng Phật Giáo, khiến cho Phật Giáo ngày 
càng suy đôi; khiên cho tín đô Phật Giáo càng đi vào trong đêm tôi âm u, trên bước đường tu 
hành giải thoát không có người hướng dẫn và làm gương hạnh tt. 


Hiện giờ, người ta đi tìm một vị tu sĩ chân tu của Phật Giáo thật là khó khăn và chẳng bao giờ 
có. Giữa thế kỷ 20 đất nước Việt Nam còn tìm thấy được một vị Sư (Tổ Minh Đăng Quang) 
giữ gìn giới hạnh nghiêm túc, ít muốn biết đủ, sống ngày một bữa, lấy hạnh đi xin làm chánh 
nghiệp. Ngài đã làm sông lại đạo hạnh của một vị tỳ kheo Thánh Tăng trong thời Đức Phật 
còn tại thê. 


Ngày nay không còn nữa, phần nhiều là những tu sĩ chạy theo danh lợi, ăn uống và Chùa to, 
Phật lớn, lấy Phật Giáo kinh doanh buôn Phật bán Pháp làm giàu trên xương máu của tín đồ 
Đạo Phật. Nhìn tu sĩ Phật Giáo hiện giờ, mà chúng ta phải đau lòng trước sự suy vong của 
Đạo Phật, song chẳng biết than thở cùng ai. 


Số tu sĩ có học thức ở thành phó, khi ra đường còn ăn mặc tề chỉnh một chút, còn giới tu sĩ ở 
nông thôn thì ăn mặc rất là lôi thôi. Nhiều khi đến chùa gặp thầy trụ trì ở trần mặc quần đùi, 
không giống một tu sĩ chút nào, ra đường họ mặc chiếc áo ngắn; thật là không có oai nghỉ tế 
hạnh đạo đức gì cả. Họ nghĩ rằng sống như vậy là bình dân, bình đẳng, không có giai cấp, 
tự tại vô ngại. Sự thật không phải vậy. Hình ảnh của người tu sĩ Đạo Phật là hình ảnh của 
một người có đạo đức, làm gương sáng cho mọi người soi, chứ không phải là một con người 
thô lỗ, vô đạo đức như họ nghĩ. Cách thức ăn mặc đàng hoàng, trang nghiêm, tề chỉnh là 
những hành động đạo đức mà mọi người cần phải học, không riêng cho đệ tử của Đức Phật, 
như trên chúng tôi đã dạy. 


Ăn mặc như thế nào là có đạo đức và ăn mặc như thế nào không đạo đức? 


Thời nay các cô gái ăn mặc hở hang bày da, bày thịt, khiêu dâm gợi dục là các cô gái vô đạo 
đức; còn những thanh niên ăn mặc để hở ngực hoặc xăn tay áo hoặc đội mũ kết để mũi 
ngược sau ót là những chàng thanh niên vô đạo đức. Nhìn lối ăn mặc, chúng ta đánh giá trị 
được người có đạo đức và người vô đạo đức. Bởi vậy cách thức ăn mặc chỉnh tề là một 
hành động đạo đức nâng cao phẩm giá con người, khi nhìn vào người ta kính trọng và yêu 
mến, không bao giờ dám khinh dễ. 


Phật dạy giới luật đạo đức về oai nghi tế hạnh trong cách ăn mặc như vậy mà tu sĩ Phật Giáo 
lại xem thường những đạo đức này của mình, đê cho người đời không kính nê và xem 
thường Phật Giáo thì thật là đau lòng. 


Một người có giáo dục đạo đức thì không bao giờ ăn mặc lôi thôi mà cũng không ăn mặc quá 
chải chuốt, se sua, trang điểm, loè loẹt; chỉ ăn mặc cốt sao cho trang nghiêm, sạch sẽ và đơn 
giản. Người có đạo đức là người ăn mặc đàng hoàng, nghiêm trang và tề chỉnh, còn ngược 
lại là người vô đạo đức. 


Đối với Đạo Phật, cách thức ăn mặc là một oai nghi tế hạnh đạo đức không riêng cho giới tu 
sĩ Phật Giáo mà cho tất cả mọi người cư sĩ, (cũng có thể nói những người không tôn giáo 
cần phải học tập và tu sửa lại cách thức ăn mặc của mình cho có đạo đức). Chính đó là 
những hành động đạo đức của mỗi con người mà mọi người cần phải chấp nhận và thi hành 
nghiêm chỉnh để tự làm cho mình trở thành một người công dân của đất nước Việt Nam có 
đạo đức về ăn mặc; đừng chạy theo các mode Tây Phương ăn mặc quá lố lăng, diêm dúa, 
cầu kỳ, v.v... không đúng với tinh thần bình dị của dân tộc Á Đông chúng ta. 


Giới thứ hai: Mặc ba y phải cho tề chỉnh, cần nên học. 


Tê chỉnh nghĩa là gì? Thứ nhất là phải bỏ tánh láu táu không nghiêm trang. Thứ hai là vấn y 
không thòng xuông qua cánh chỏ bày da thịt trong thân, hay cao quá bắp chân, hoặc thòng 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


GIỚI ĐỨC LÀM NGUÔỒI - Tập 1 13 


xuống một góc như vòi voi, hoặc thòng hai góc trước, hai góc sau vén lên cao, hoặc xếp nhỏ 
thành lai y. 


Tăng khước kỳ tức là áo trùm vai (y trung). Phép mặc, đắp nó phải chừa trống vai bên tay 
mặt, đấp qua vai bên tay trái. 


Khi ở trong thất hoặc trong phòng thì chỉ mặc y tăng khước kỳ và y tăng kỳ chỉ (cái chăn); khi 
đi ra ngoài đường hay làm lễ các bậc tôn túc thì phải mặc đắp thêm y thượng; khi sắm sửa 
đồ cúng dường hoặc làm những công việc khác thì mặc y tăng khước kỳ và y tăng kỳ chỉ; pÉi 
nào làm phước chú nguyện hoặc thuyết giảng pháp thì phải đắp y trùm hai vai (y thượng), đ 
thể hiện tướng phước điền. 


Khi nào thì hiện tướng phước điền, và tướng phước điền như thế nào? - Khi được vua mời 
cúng dường cơm hoặc đi vào làng khất thực hoặc lúc ngồi thiền dưới gốc cây hoặc khi thọ 

thực, đều phải mặc y thượng. Mọi người trông thấy một vị tỳ kheo ăn mặc tề chỉnh nghiêm 
trang, đúng là bậc chân tu giải thoát, có đầy đủ đạo hạnh, khiến cho sanh tâm cung kính và 
tôn trọng. Đó là chúng ta, những tu sĩ tỳ kheo Tăng và tỳ kheo Ni, đã tạo nhân duyên tốt để 
dạy đạo đức cung kính và tôn trọng cho người khác, hầu giúp họ hướng về con đường giải 
thoát của Đạo Phật bằng đức hạnh toàn thiện làm người, làm Thánh Nhân. 


Tướng phước điền là tất cả hành động oai nghi tế hạnh đạo đức của một vị tu sĩ mà không 
có ai dám chê trách được. Người hiện tướng phước điền là người thực hiện lòng từ bị, 
muốn đem lại lợi ích cho chúng sanh nên thể hiện tướng phước điền đó để chúng sanh nào 
có hữu duyên được nhìn thấy và sanh khởi lòng mến phục, cung kính và tôn trọng, nhờ lòng 
cung kính và tôn trọng đạo hạnh phước điền đó, nên thường sống trong đạo đức nhân quả 
không làm khổ mình khổ người. Do đó, tâm thường sống trong thanh thản, an lạc và hạnh 
phúc. Cho nên hành động đạo đức giới luật là ruộng phước của vị tu sĩ đệ tử của Đức Phật 
thể hiện, để mọi người hữu duyên gieo trồng, cấy gặt và hưởng phước báu vô lượng nơi đó. 


Tóm lại tướng phước điền là những hành động đạo đức giới luật của Đức Phật đã dạy làm 
người, làm Thánh Nhân. Ai biệt cung kính và tôn trọng đức hạnh đó thì sẽ hưởng phước báu 
vô lượng vô biên. 


Người ăn mặc lôi thôi là người có hành động thiếu đạo đức đối với mình và với người khác. 
Tại sao vậy? Vì ăn mặc lôi thôi khiến cho người khác khinh chê mình, đó là thiếu đạo đức 
với mình; vì ăn mặc lôi thôi đối trước người khác là thiếu lòng tôn trọng người khác, xem mọi 
người xung quanh mình chẳng ra gì. Người có học đạo đức về cách thức ăn mặc thì phải 
biết tôn trọng mình và tôn trọng người khác bằng cách chẳng bao giờ ăn mặc lôi thôi. 


Ở ngoài đời người có đạo đức còn không ăn mặc lôi thôi như vậy, huống là chúng ta, những 
tu sĩ đệ tử của Đức Phật, thì không thể nào ăn mặc lôi thôi được, phải ăn mặc nghiêm trang, 
tè chỉnh đúng phạm hạnh của người tu sĩ, tức là phải nghiêm chỉnh trong oai nghỉ tế hạnh 
đạo đức của tất cả giới luật Đức Phật đã dạy. 


Một vị tu sĩ ăn mặc nghiêm trang, tề chỉnh mới xứng đáng làm gương hạnh đạo đức cho tín 
đồ. Là một vị Thánh Tăng và Thánh Ni thì ăn mặc phải nghiêm trang, tề chỉnh, chứ không lẽ 
bậc Thánh mà ăn mặc lôi thôi sao? Chúng ta là những tu sĩ Đạo Phật, chúng ta phải giữ gìn 
nghiêm chỉnh những hành động đạo đức này, để không phụ công ơn dạy bảo của Đức Phật, 
mà toàn bộ kinh giới dạy về đạo đức của Ngài còn để lại mãi mãi muôn đời. 


Chỉ có bọn tà giáo ngoại đạo lợi dụng có chút ít thần thông đề lừa đảo người, ăn mặc lôi thôi, 
ăn uống bản thỉu làm ra vẻ Bồ Tát giáng lâm, đó là hình ảnh Hàn Sơn, Thập Đắc trong Thiền 
Tông; Phật sống xuất hiện, ăn mặc dơ bản lôi thôi lếch thếch, đó là Tế Điên Hòa Thượng, 
Phật Sống Cựu Kim Sơn; Di Lặc ra đời, ăn mặc hở hang, bày da hở thịt, phơi bày ngực 
bụng, trông giống như phụ nữ mang thai, đó là Bố Đại Hòa Thượng và ông Trần Văn Em 
Giáo Chủ Thiền Xuất Hồn, v.v... 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


GIỚI ĐỨC LÀM NGUÒỜI - Tập 1 14 


Tất cả những nhân vật này, toàn là những người vô đạo đức, sống không đúng đức hạnh 
của Phật Giáo, thường phạm tất cả những giới luật của Phật, không còn một giới luật nào mà 
không phạm. Nhìn những người tu sĩ này thật là đau lòng cho Phật Giáo. Trên đời này còn 
có mấy ai đã thấy được và cảm thông với chúng tôi những nỗi niềm đau xót tận đáy lòng này 
hay không? 


Giới thứ ba: Chẳng đặng lật trái y vào nhà cư sĩ, cần nên học. 


Lật trái y, nghĩa là lật cái y qua bên vai tay trái hay là vai bên tay mặt, giống như người mặc 
áo trái. 


Y phục trên dưới không nên lật trái hoặc lật qua một bên và còn có nghĩa là không nên mặc 
bề trái hoặc để lộ bày thân hình, hoặc lật cả hai bên, có khi guộn lại để trên vai, đi cho gọn 
gàng và mát mẻ. Cách thức ăn mặc như vậy đi ngoài đường và đến nhà cư sĩ thì không 
đúng oai nghi đạo hạnh của người tu sĩ Phật Giáo. 


Giới luật này dạy về đạo đức cách thức ăn mặc phải có đầy đủ oai nghi khi đi ra ngoài đường 
hoặc đi vào nhà cư sĩ hoặc đến Tịnh Xá, hoặc đến Niệm Phật Đường, Nhà Thờ, Thánh Thát, 
Chùa, Tu Viện, Am, Cốc, v.v... của người khác. Khi đến các nơi đó, tu sĩ cũng như cư sĩ đều 
cần phải giữ gìn y áo nghiêm trang, tề chỉnh không được ăn mặc xốc xếch, lôi thôi, guộn lại 
và phải kín đáo, không được bày da thịt hở hang. 


Cách thức xăn gọn tay áo hoặc ống quân là cách thức của nông dân cày cuốc tay lắm, chân 
bùn, lao động quanh năm suốt tháng; xăn guộn như vậy cho tiện lợi trong việc lao động ngoài 
đồng ruộng, chớ không phải ăn mặc như vậy để đi dạo xóm, dạo làng hoặc đến nhà người 
này, người kia. Ăn vận như vậy là không đúng tư cách đạo đức của người bình thường 
huống là một người biết tu theo Đạo Phật. 


Người đi ngoài đường hoặc đến nhà người khác mà ăn mặc xăn guộn, lôi thôi, xốc xếch như 
vậy là biết ngay người ấy thiếu đạo đức tư cách về ăn mặc. Đó là những người không biết 
tôn kính mình và cũng không biết tôn kính người khác. Người như vậy là người thiếu giáo 
dục đạo đức trong một gia đình vô đạo đức. 


Vậy chúng ta là những tu sĩ đệ tử của Đức Phật, chúng ta phải ăn mặc sao cho đúng tư cách 
đạo đức con người, đừng để mang tiếng là những vị tỳ kheo Tăng và những vị tỳ kheo Ni 
thiếu oai nghi tế hạnh, đạo đức đạo hạnh về ăn mặc làm người và làm Thánh Nhân. 


Giới thứ tư: Chẳng đặng lật y trái vào ngồi nhà cư sĩ, cần nên học 


Khi vào ngồi trong nhà người cư sĩ, cần phải ăn mặc y, áo nghiêm chỉnh cho đúng tư cách 
của một vị tỳ kheo; y áo phải che kín thân, phải được ngay ngắn, phải được tê chỉnh, nghiêm 
trang, không xôc xêch, xăn guộn v.v... 


Y áo phải đoan trang, sạch sẽ, mắt phải nhìn xuống chân chánh, không được nhìn ngó láo 
liên, luôn luôn phải giữ gìn ý tứ và không làm mắt vẻ oai nghi tế hạnh đạo đức của một vị tỳ 
kheo, khiến cho người đời nhìn thấy sanh tâm tín kỉnh, không những cá nhân của vị tu sĩ ấy 
mà còn tín kỉnh Tam Bảo và tôn trọng Phật Pháp. 


Nếu tâm buông lung, các căn không ngay chánh, miệng nói lung tung đủ chuyện, mắt nhìn 


láo liên, y áo lật bày da thịt, hỉ mũi, khạc nhỏ, đụng đâu nhỗ đó, không đúng tư cách oai nghi 
đạo đức của người tu sĩ, không giữ vệ sinh chung cho mình cho người khác, khiên cho mọi 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


GIỚI ĐỨC LÀM NGUỒI - Tập 1 15 


người nhìn thấy chê bai và xem thường giới tu sĩ Phật Giáo, không những cá nhân của tu sĩ 
ấy mà còn khinh chê tất cả các tu sĩ khác. Tục ngữ có câu: Một người làm xấu cả bọn mang 
nhơ. Vì thế, hiện giờ tu sĩ Phật Giáo đi ra đường gặp mọi người, ngoài mặt họ xả giao gọi 
thầy, thầy nhưng trong tâm họ xem chẳng ra gì; họ khẳng định thầy chùa là những người lừa 
đảo tạo nhiều điều mê tín lường gạt người và còn cắt giá ăn tiền cắt cổ tín đồ Phật Giáo. 


Người không giữ gìn oai nghi tế hạnh đạo đức trong giới luật của Đức Phật thì phải chịu tồn 
phước trên bước đường tu hành và còn phải gánh chịu những hậu quả tai nạn, bịnh tật về 
sau. 

Người ăn mặc y áo trái, đi ngoài đường, hoặc vào làng, cũng như đi đến nhà những người 
cư sĩ. Đó là người thiếu ý tứ tức là thiêu tỉnh thức; thiếu tỉnh thức tức là thiếu oai nghi tế 
hạnh đạo đức của một vị tỳ kheo; vị tỳ kheo thiếu oai nghi tế hạnh đạo đức là vị tỳ kheo phạm 
giới; vị tỳ kheo phạm giới tức là không có đạo đức, đạo hạnh, là vị tỳ kheo của ngoại đạo. 


Nhìn cách thức ăn mặc y áo là biết ngay họ là những tu sĩ ngoại đạo hay tu sĩ Phật Giáo, vì 
giới luật của Phật đã dạy và xác định rõ ràng: Thầy tỳ kheo phải ăn mặc đơn giản nhưng rất 
tề chỉnh, nghiêm trang, đúng đắn, luôn luôn thể hiện tướng phước điền khi đi, đứng, nằm, 
ngồi, nói, nín, ăn, uống, v.v... để gieo duyên hóa độ chúng sanh. 


Ngược lại nếu cách thức ăn mặc không đúng như giới luật đã dạy ở trên thì đó là những vị tỳ 
kheo ngoại đạo của Bà La Môn đang mượn danh là những tỳ kheo tu sĩ Phật Giáo Đại Thừa. 


Giới thứ năm: Chẳng đặng y áo quấn cỗ đi vào nhà cư sĩ, cần nên học, 


Khi đi vào nhà cư sĩ, không được cầm hai góc y đắp lên vai, hoặc lấy y, áo quần cổ như khăn 
quàng, hoặc lấy vạc áo dài phủ lên đầu để che nắng, hoặc lấy y, áo đội trên đầu, đi đường 
cũng như ởi vào nhà cư sĩ. Người tu sĩ cũng như người cư sĩ không được có những hành 
động thiếu đạo đức lễ độ như vậy. 


Hành động cầm hai góc y đắp lên vai, lầy y, áo quấn cỗ như khăn quàng, lấy vạc áo dài che 
đâu như đội mũ mà đi trên đường, cũng như đi vào nhà cư sĩ đó là những hành động làm 
mất oai nghi tê hạnh của một vị tỳ kheo có đạo đức phạm hạnh của một bậc tu hành chân 
chánh. 


Người tu sĩ đệ tử của Đức Phật cần phải lưu ý những oai nghỉ tế hạnh của giới luật này, nó 
giúp cho quí vị có những hành động thanh cao, Thánh thiện, cao đẹp và rất lễ độ, không có 
thô lỗ như kẻ phàm phu tục tử. 


Khi đi đường cũng như vào nhà cư sĩ hay đi bất cứ vào nơi nào, cũng phải giữ gìn thận trọng 
mọi hành động như trong giới luật này đã dạy về tư cách đạo đức lễ độ, khi giao tiếp với mọi 
người. Nhờ có giữ gìn được như vậy thì chẳng còn ai dám khinh chê Phật Pháp, mọi người 
sẽ kính trọng và luôn luôn đảnh lễ quí thầy như một vị Phật sống tại thế gian. 


Người lấy y, áo che đầu hoặc đội trên đầu hoặc quấn cỗ đi đường cũng như đi vào nhà 
người cư sĩ, là những người thiếu giáo dục đạo đức về ăn mặc và lễ phép. Giới luật này dạy 
tư cách đi đường hoặc đến nhà những người cư sĩ, chùa, am, thất khác, v.v... thì phải giữ 
gìn y, áo đúng tư cách ăn mặc của một tu sĩ có đạo đức về lễ độ, nếu không học những giới 
luật này thì những hành động đạo đức và những oai nghi tế hạnh của một vị tỳ kheo Tăng và 
Ni thì không làm sao biết được để thực hành cho đúng phạm hạnh của người tu theo Phật 
Giáo. 

Chúng ta rất hữu duyên và may mắn gặp được bộ giới luật dạy về đạo đức ăn mặc và lễ độ 


làm người để có một phẩm cách thanh cao của một tâm hồn thanh thản và an lạc trong việc 
đôi xử với nhau trong xã hội loài người mà không còn làm khô mình khô người nữa. 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


GIỚI ĐỨC LÀM NGUỒI - Tập 1 16 


Giới thứ sáu: Chẳng đặng y, áo quấn cổ ngồi trong nhà cư sĩ, cần nên học. 


Khi vị tỳ kheo ở trong nhà người cư sĩ, phải đắp y cho tÈ chỉnh, để bày tõ tướng phước điền 
tức là oai nghi tế hạnh đầy đủ, giới đức nghiêm túc thanh tịnh, thì mới ngôi trong nhà người 
cư sĩ đúng cách, bằng ngược lại lấy y, áo quân cỗ thì không. đúng tư cách lễ độ của một tu 
Nên phải lưu ý khéo léo giữ gìn cần thận, không được. để mọi người khinh chê Phật 
Pháp, Nếu vô tình sơ sót một vài hành động thiếu lễ độ về ăn mặc y, áo thì tội rất nặng. 


Y, áo quần cô ngồi trong nhà người cư sĩ là tư cách của kẻ hạ liệt, không phải là người tu 
hành. Người tu sĩ Phật Giáo phải dè dặt cẩn thận những oai nghi tế hạnh này hơn hết, vì y, 
áo là để mặc đắp trong người, nêu không khéo ăn mặc thì tu sĩ Phật Giáo lại mang tiếng là 
kẻ có tư cách hạ liệt, côn đồ. 


Người lấy y, áo quấn cỗ đi đứng ngoài đường cũng như ngồi trong nhà người cư sĩ là những 
người không học đạo đức nên hành động bắt lịch sự đối với mình cũng như đối với những 
người khác, hành động đó là những hành động ngang tàng, bướng bỉnh. 


Người tu sĩ Đạo Phật cần phải giữ gìn không để vi phạm giới này, vì vi phạm giới này người 
tu sĩ sẽ trở thành những người không tốt. 


Sáu giới này Phật dạy người tu sĩ phải luôn luôn giữ gìn cách thức ăn mặc nghiêm chỉnh, dù 
mặc y phấn tảo cũng phải trang nghiêm. Khi bước chân ra đường cũng như khi đi đến nhà 
cư sĩ, đều phải thể hiện tướng phước điền để mọi người có hữu duyên gieo trồng phước vô 
lậu. Đó là cách thức hóa độ chúng sanh thực tế và cụ thể bằng hành động đức hạnh của 
một vị tỳ kheo hơn là lý thuyết suông ngoài đầu môi chót lưỡi. 


Cho nên tắt cả tỳ kheo Tăng cũng như tỳ kheo Ni và cư sĩ, cần phải học và sống cho đúng 
sáu oai nghỉ tế hạnh đạo đức này, để xứng đáng là đệ tử của Đức Phật và để xứng đáng làm 
thầy Trời, Người. 


CHƯƠNG II: ĐI VÀO LÀNG PHẢI NGHIÊM TRANG 
( Có 11 giới từ 7-18) 


Giới thứ bảy: Chẳng đặng dùng mọi vật che đầu đi vào nhà cư sĩ, cần nên học. 


Nghĩa là vị tỳ kheo khi đi vào nhà cư sĩ không được lấy y, áo, khăn, lá cây, quạt hoặc bắt cứ 
một vật dụng gì khác đội trên đâu. 


Mũ nón đều không được đội vào nhà người cư sĩ, trừ khi bị bịnh đau, gió, mưa, nắng, lạnh, 
V.V... 

Chỉ được đội mũ, khăn ở thất và ở chùa riêng của mình, còn bất cứ nơi đâu, chùa, am, thắt, 
Nhà Thờ, Thánh Thất, Tịnh Xá, Niệm Phật Đường, v.v... đêu không được đội bât cứ cái gì 

khi đi vào các nơi này. 


Giới luật này Phật dạy sự tôn trọng và tôn kính đối với những người khác. Khi bước chân 
vào trụ xứ của họ, phải cỗi bỏ mũ nón trước khi vào nhà. Đó là một sự lịch sự của người Á 
Đông mà người tu sĩ Phật Giáo Việt Nam cần phải biết, vì đã có một truyền thống đạo đức 
Khổng Mạnh lâu đời. 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


GIỚI ĐỨC LÀM NGUÔỒI - Tập 1 17 


Hiện giờ người tu sĩ Phật Giáo Việt Nam gần như quên đi truyền thống tốt đẹp ấy và cũng 
quên đi một trăm giới chúng học của Đức Phật đã dạy cách đây 2542 năm (1998). 


Những vị tu sĩ có học thức, có cấp bằng tiến sĩ Phật học và được tấn phong Thượng Tọa, 
Hòa Thượng thì lại tự cao tự đại, xem mình như Phật sống, thường chấp nhận cho những 
người khác đảnh lễ mình, mà không chút ngượng. Có những vị mặc y áo tề chỉnh rồi cho 
người khác đảnh lễ, nhưng cũng có vị lại xem những người khác chẳng ra gì, nên chẳng cần 
mặc y áo tề chỉnh, đôi khi không cần lưu ý đến những người đang lễ mình, có khi đang mặc 
áo ngắn, không nghiêm trang, tê chỉnh, cứ mãi mê công việc, hoặc ngồi đọc kinh sách tự 
nhiên để cho kẻ khác đảnh lễ. Hành động đó thật là vô lễ hết sức. Dù Đức Phật còn tại thế 
Ngài cũng không có hành động như vậy, huống là quí vị tu hành giới luật còn chưa nghiêm 
chỉnh mà dám ngồi cho người khác đảnh lễ, thì thật là háo danh, không biết xấu hồ. 


Những hành động vô lễ, thiếu đạo đức đó không đúng oai nghỉ tế hạnh của một vị tu sĩ Đạo 
Phật, phạm vào một trăm giới chúng học, tức là thiêu phạm hạnh ở trong Đạo Phật và thiêu 
đạo đức ở ngoài đời. 


Họ tưởng rằng họ là Phật sống, nhưng Đức Phật khi còn sống Ngài còn không có những 
hành động vô đạo đức như vậy. Ngài rất khiêm tốn và cung kính mọi người. Ngài thành lập 
Tôn Giáo Phật Giáo có mục đích bang bằng giai cấp của xã hội, thành lập một giai cấp con 
người bình đẳng như nhau. Cho nên lúc ông A Nan xin Đức Phật cho giới nữ xuất gia, Đức 
Phật chấp nhận, nhưng biết rằng Đạo Phật trụ thế chỉ có năm trăm năm mà thôi. Biết vậy, 
nhưng vì lợi ích cho con người không phân biệt nam nữ, Ngài cho thành lập giáo đoàn tu sĩ 
nữ. 


Như vậy, Đạo Phật là đạo biết tôn trọng mọi người, xem mọi người như mình, bình đẳng như 
nhau, không ai hơn ai. Thế mà, một số người khi vừa xuất gia tu hành, mới đắp áo cà sa là 
đã xem người tại gia không ra gì, coi giới cư sĩ là những người làm công quả, như người làm 
công để nhờ ơn đức Phật ban phước cho, xem họ như lao công tôi tớ trong nhà, nên quí vị tu 
sĩ xem họ chẳng ra gì cả. Một chú Sa Di sai bảo một người cư sĩ tuổi lớn hơn cha, trông thấy 
thật là đau lòng cho Phật Giáo ngày nay. 


Hiện giò, giới. tu sĩ Phật Giáo được xem như giai cấp vua chúa quan liêu, bệ vệ trong chiếc 
áo rộng tay của Trung Quốc và chiếc y cà sa móc, họ luôn luôn đội mũ, nón, mão ở trong 
nhà, khi dự lễ trai đàn hoặc chứng minh đều đội mão tì lư, hình ảnh giống như Tam Tạng từ 
Đông Độ đi thỉnh kinh trong Tây Du Ký. 


Hình ảnh này không giống hình ảnh của Đức Phật và Thánh chúng ngày xưa chút nào. Đây 
là hình ảnh của những nhà giàu có, sang trọng, không phải là hình ảnh của một vị tu sĩ buông 
xả (bần tăng), ba y một bát, sống thiểu dục tri túc với chiếc y phấn tảo, do lượm vải bó thây 
ma. Hình ảnh của những tu sĩ hiện giờ là hình ảnh thế tục hóa tôn giáo, một hình ảnh chứng 
tỏ Phật Giáo đang mắt gốc. 


Vào nhà người mà trên đầu còn đội mũ, nón, khăn, v.v... là người không biết tôn trọng mình 
và cũng không biết tôn trọng người khác. Đó là một người vô đạo đức, thiếu giáo dục, còn 
một vị tu sĩ mà có những hành động như vậy là một vị tu sĩ tỳ kheo ngoại đạo, chớ không 
phải là một vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật. Một vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật thì phải oai 
nghi tế hạnh đầy đủ, đâu có những hành động phi phạm hạnh như vậy. 


Người tu sĩ đệ tử của Đức Phật cần phải học và tu tập rèn luyện đạo đức làm người, làm 
Thánh Nhân cho nghiêm chỉnh. Nếu không học và không tu tập thì không làm sao xứng 
đáng làm người, làm Thánh Tăng được, vì Phật và Thánh Tăng là những người luôn luôn thể 
hiện một con người có đạo đức hoàn toàn Thánh Thiện. 


Giới thứ tám: Chẳng đặng đội mũ nón ngồi trong nhà cư sĩ, cần nên học. 


Nghĩa là tỳ kheo khi ở trong nhà người cư sĩ, không nên đội mũ, nón, khăn trùm trên đầu, chỉ 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


GIỚI ĐỨC LÀM NGUỒI - Tập 1 18 


khi nào có bệnh mới được che đầu. 


Giới này Đức Phật dạy các vị tỳ kheo phải giữ lễ độ, tôn trọng người khác, chớ đừng tưởng 
mình là tu sĩ Hòa Thượng, Thượng Tọa là Phật, là Thánh, v.v... hơn thiên hạ hết, trong lúc 
mình chỉ là một người phàm phu tầm thường, có khi còn kém đạo đức hơn thiên hạ nhiều, 
tham, sân, si còn đủ, tánh hung ác hơn thú dử, chỉ có khác với thiên hạ ở chiếc áo cà sa, và 
cái đầu cạo tóc, thế mà đi vào nhà người không chịu dỡ mũ, nón ra. Người ở đời người ta 
còn không làm như vậy, họ luôn thể hiện sự lễ độ với mọi người, huống hồ chúng ta là những 
tu sĩ Phật Giáo, gọi là Thánh Tăng thì phải có những hành động lễ độ hơn nhiều. 


Bởi vậy, sự lễ độ cung kính đối với mọi người là đạo đức của con người trong cách thức xã 
giao, là một hành động đẹp đẽ trong sự tôn quí lẫn nhau mà con người cần phải có trong 
cuộc sống chung hằng ngày, huống là chúng ta, những vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật thì 
phải làm gương hạnh tốt cho tín đồ, chớ không nên tự kiêu, tự đắc tỏ ra mình là bậc Thầy, 
Tổ, Tiên, Thánh, Phật v.v... Khi mà còn mang thân nhân quả thì ai cũng giống như ai, hơn 
nhau là ở chỗ có đạo đức, biết tôn trọng mọi người, tức là biết tôn trọng mình; biết không làm 
khổ người tức là biết không làm khổ mình, chớ không phải vì tiền bạc, danh lợi, cấp bằng, địa 
vị cao, giàu có. Dù cao sang giàu có, kiến thức rộng, câp bằng cao đến đâu mà đức hạnh 
chẳng ra gì, thì con người đó chỉ là một loài cầm thú mà thôi. 


Cho nên, khi bước chân vào nhà, bắt kỳ ở nơi đâu, cũng không được đội nón, mũ, khăn, 
v.v... mà phải lột xuống cầm tay. Đó là đạo đức lễ độ không riêng cho giới tu sĩ mà cho tất 
cả mọi người. Vì vậy mọi người ai ai cũng cần phải học hành động đạo đức lễ phép này để 
chứng tỏ chúng ta là người Châu Á có một truyền thống đạo đức đẹp đẽ. 


Giới thứ chín: Chẳng đặng vừa đi vừa nhảy nhót vào nhà cư sĩ, cần nên học. 


Vị tỳ kheo Tăng và các chú Sa Di vừa đi vừa nhảy nhót, tướng đi đứng như vậy không phải là 
tướng của bậc đại nhân, người tu sĩ đệ tử của Đức Phật cân nên chừa bỏ những tướng đi, 
đứng ấy. 


Tướng đi đứng của một người bình thường thế tục còn không vừa đi vừa nhảy, huống là một 
tu sĩ đệ tử của Đức Phật lại có những hành động như vậy sao? 


Vị tỳ kheo phải đi đứng, nhẹ nhàng, khoan thai, không chậm quá, không nhanh quá, luôn 
luôn mắt nhìn xuống, đi như người vô sự, không vội vàng, nôn nóng, đi cho đúng cách của 
một vị tu sĩ Đạo Phật là phải đi trong nhiêp niệm, tỉnh thức, xả tâm, ly tham, đoạn diệt, v.v... 


Vả lại, một vị tỳ kheo, khi ra đường cũng như đến nhà cư sĩ đều ăn mặc y áo t chỉnh, 
nghiêm trang, với y áo lễ phục của một vị tỳ kheo mà vừa đi vừa nhảy thì làm sao xem cho 
được. Vậy mà không những thầy Sa Di, còn có những thầy tỳ kheo đã vi phạm giới luật này. 


Giới luật này Đức Phật dạy những người tu sĩ Đạo Phật phải đề cao cảnh giác khi đi đứng 
chạy nhảy, chớ nên đê vi phạm, dù gặp bât cứ duyên gì, cũng phải nhẹ nhàng, khoan thai đi, 
đứng, không được vội vàng. 


Tuy nhiên trong giới luật này có dạy: khi bị người đánh phải chạy, bị ăn cướp rượt, bị thú dữ, 
bị chông gai, hoặc nhảy qua khe nước, hầm, hố, v.v... thì không phạm giới. 


Người ở ngoài đời khi đi đứng còn không vừa đi, vừa nhảy, vì vừa đi, vừa nhảy, là trẻ con, là 
còn con nít, cho nên giới này dạy cho những chú Sa Di còn tuổi trẻ, không được vui đùa chạy 
nhảy như trẻ con ngoài thế tục, đề tập dần cho đến khi thọ giới tỳ kheo thì hoàn toàn nghiêm 
chỉnh trong những oai nghi tế hạnh này. Còn người đã trưởng thành, đã thọ tỳ kheo giới thì 
không nên vừa đi vừa nhảy, mà phải tập đi đứng khoan thai, nhẹ nhàng, không chậm quá mà 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


GIỚI ĐỨC LÀM NGUÔỒI - Tập 1 19 


cũng không nhanh quá, phải đi đứng trong tư cách nghiêm trang, tề chỉnh của một vị tu sĩ 
Đạo Phật. 


Hành động đi đứng khoan thai, nhẹ nhàng là hành động đạo đức của một con người có giáo 
dục. Nếu vừa đi vừa nhảy là hành động của người lắc các, ngang tàng, bướng bỉnh, v.v.. 


Người tu sĩ đệ tử của Đức Phật phải tránh những hành động lắc cắc này, nó không phải là 
hành động của người tu hành. Nếu người tu sĩ còn có những hành động như vậy thì nên lột 
áo ra khỏi cổng chùa đề khỏi mang tiếng chung cho những người tu sĩ khác, vì những hành 
động đi đứng không nghiêm chỉnh này, người ta sẽ xem thường và khinh chê Phật Giáo. 


Vậy các vị tỳ kheo Tăng và tỳ kheo Ni cần phải đề cao cảnh giác không được vi phạm những 
giới luật này. 


Giới thứ mười: Chẳng đặng chạy vào và ngồi không đúng cách trong nhà người cư sĩ, 
cần nên học. 


Phàm chạy nhảy vào nhà người cư sĩ, tướng ấy không phải tướng của bậc đại nhân mà cũng 
không phải tướng của vị tỳ kheo đệ tử Đức Phật. Chạy như vậy y, áo sẽ tung toé bay phâp 
phới rât khó coi, khiên cho người ngoài nhìn vào đánh giá trị người tu sĩ như kẻ phàm phụ 
tục tử. 


Ngồi trong nhà cư sĩ không nên ngồi ôm đầu gối, không nên ngồi tréo chân. Ngồi tréo chân 
có nghĩa là bắp về này để lên bắp về kia, hoặc đầu gối này để trên đầu gối kia, hoặc bắp 
chân này để trên ống chân kia, hoặc xếp bằng một chân, còn một chân co lại để bàn chân 
trên mắt cá. Đó là những cách ngồi không đúng đắn mà một vị tu sĩ Đạo Phật không được 
ngồi như vậy. Cách thức ngồi tốt nhất của tu sĩ Đạo Phật là ngồi xếp bằng kiết già hoặc bán 


già. 


Chạy vào nhà cư sĩ (nói chung là tu sĩ không nên chạy là tốt nhất) và ngồi không đúng cách, 
như trên đã dạy, nêu những vị tu sĩ vi phạm là đã M phạm vào những oai nghi tê hạnh tư 
cách đạo đức đi, đứng, ngôi của một vị tỳ kheo thiêu phạm hạnh. 


Trong kinh Đức Phật đã dạy có bốn hạng người không nên chạy nhảy: 


1.- Một vị tu sĩ đệ tử của Phật, mặc y áo cà sa không được chạy nhảy. 
2.- Một ông vua mặc long bào, không nên chạy nhảy. 

3.- Một cô gái, dù giai cắp nào cũng không được chạy nhảy. 

4.- Một thớt voi bắt bành ra trận không được chạy nhảy. 


Người chạy nhảy là những người không đằm thắm, tánh tình không dịu dàng, êm ái, v.v... đó 
là những người không học đạo đức làm người nên mới có những hành động thiếu tư cách 
đạo đức như vậy. Người tu sĩ Đạo Phật phải tu tập và giữ gìn những oai nghỉ tế hạnh này, 
để trở thành những con người đằm thắm, dịu dàng, êm ái, khoan thai. Nhờ có tánh tình đó 
mà tâm hồn trầm lặng, vô sự, thanh thản, an lạc và tiến đến xả tâm, ly tham, đoạn diệt mới 
dễ dàng. 


Khi vào ngồi trong nhà người cư sĩ, ngồi tréo chân, nhất là bắp đùi này gác lên bắp đùi kia, 
đó là cách thức ngồi tỏ vẻ ngã mạn, kiêu căng, tự đắc, phách lối (tỏ ra ta đây là hơn ai hết). 
Những người như vậy là những kẻ không biết tôn trọng mình; thấy cử chỉ như vậy là người ta 
mắt thiện cảm ngay liền. Nhất là phụ nữ mà ngồi tréo chân thì trông có vẽ phách lối, ngang 
tàng như một tay anh chị. Người đời có học đạo đức Nho Giáo, họ không bao giờ ngồi như 
vậy, chỉ có những người thiếu đạo đức mới có tác phong như vậy. 


Người tu sĩ Đạo Phật cần phải học tập giới luật này cho thông suốt và giữ gìn nghiêm chỉnh, 
đê xứng đáng là đệ tử của Đức Phật, biêt khiêm hạ trong tât cả những hành động khi đôi tiêp 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


GIỚI ĐỨC LÀM NGUỒI - Tập 1 20 


với mọi người, ở mọi lúc; để xứng đáng là người tu sĩ của đạo vô ngã và luôn luôn lúc nào 
cũng giữ mình vô ngã thật sự. 


Giới thứ mười một: Chẳng đặng ngồi chồm hỗm trong nhà cư sĩ, cần nên học. 


Ngồi chồm hồm nghĩa là ngồi dưới đất, hoặc trên giường, trên ghế mà khu mông không chấm 
đât hoặc đât giường, ghê; tức là hai bàn chân đạp đất, hai đầu gôi dựng lên. 


Cách thức ngồi như thế này là cách ngồi theo kiểu nông dân, vì ngoài ruộng bùn nước, cỏ 
rác dơ bẩn, nên phải ngôi chồm hồm để quần áo khỏi dính nước, bùn dơ bần. Ngược lại 
không phải ở ngoài đồng ruộng mà ngồi chồm hồm thì thật là khó coi. 


Người có biết chút ít đạo đức về tư cách đi, đứng, nằm, ngồi cũng không thể ngồi chồm hỗm 
trong nhà người khác huống là người tu sĩ Đạo Phật. Người tu sĩ không thể ngồi như vậy 
được; ngồi như vậy trông giống như một con khỉ đột, không phải cách ngồi của bậc đại 

nhân. Cách thức ngồi như vậy không nghiêm trang t chỉnh, trông có vẻ gò bó, khắc khổ của 
một người bần cùng, khốn đốn, không thoái mái dễ chịu. 


Người tu sĩ Đạo Phật, từ chú Sa Di cho đến vị Tỳ Kheo trưởng lão, không được ngồi chồm 
hồm, vì ngồi như vậy không đúng cách thức của con người có đạo đức. Đó là nói riêng về tu 
sĩ, còn nói chung về giới đệ tử cư sĩ của Đức Phật cũng như người ngoài đời thì cũng chẳng 
nên ngồi như vậy, hành động ngồi như vậy còn mang bản chất loài thú vật. Chúng ta cứ 
nhìn xem một con thú đang ngồi như con khỉ, con chó v.v... thì đủ biết lời tôi nói không sai. 


Người tu sĩ Đạo Phật ăn có nơi, ngồi có chỗ và ngồi phải đúng cách ngồi (cách ngồi đúng 
nhật của vị tỳ kheo là ngôi xếp bằng kiêt già hoặc ngôi bán già). 


Người thiếu giáo dục đạo đức về tư cách đi, đứng, nằm, ngồi thì cách thức ngồi nào họ cũng 
ngôi được cả; họ đâu biết rằng con người vừa sanh ra thì cũng giống như một con thú vật, 
nêu không tập đi hai chân thì con người cũng đi bốn chân như con thú vật mà thôi; nếu 
không tập nói thì con người cũng chỉ biết kêu thét và la hú như con thú vật; nếu con người 
không tập luyện mỗi mỗi hành động của mình cho đúng tư cách làm người thì con người chỉ 
là con thú vật mà thôi. Cho nên muốn làm người không phải dễ. Người xưa nói: Làm người 
khó! Làm người khói 


Đừng bảo rằng: Trời sanh sao để vậy, sống tự nhiên cho khỏe hơn, đó là sự hiểu sai, không 
đúng. Một cây kia nếu không được sự chăm nom uốn nắn thì cây kia cong queo trở thành vô 
dụng chỉ có làm củi mà thôi. Con người mà không học đạo đức khi sanh ra sống tự nhiên thì 
chẳng khác nào giống như một con thú vật. Bởi vậy, con người cần phải được giáo dục đạo 
đức toàn diện từ cách thức đi, đứng, nằm, ngồi cho đến mọi cách thức ăn, nói, giao tiếp và 
xã giao với mọi người, không những đối với con người mà còn đối xử với tất cả loài cầm thú, 
lúc nào cũng phải lịch sự và lễ độ đề tránh những hành động vô đạo đức vừa làm khổ mình 
làm khổ người và khổ chúng sanh. Đó là hành động theo cách thức con người vượt ra khỏi 
những hành động của loài cầm thú để không còn làm khổ, giết hại và ăn thịt lẫn nhau nữa. 
Nhờ vượt thoát ra khỏi những hành động của loài cầm thú, nên không gây ra những hậu quả 
khổ đau sau này. 


Vì thế chúng ta mới học đạo đức; nếu không ích lợi như vậy thì học đạo đức để làm gì? Nếu 
con người không chà đạp lên sự sống của nhau và không làm khổ đau cho nhau thì học đạo 
đức chỉ bằng thừa mà thôi. Cho nên, đạo đức rất quan trọng cho đời sống của loài người 
trên hành tinh này. 


Chính vì con người đã tự làm khổ mình và làm khổ người khác, nên mới có đạo đức không 
làm khổ mình khổ người ra đời để dạy cho con người thoát khổ tức là thoát kiếp làm loài 
động vật hung ác, gian xảo, lừa đảo, điêu ngoa, xảo quyệt, v.v.. 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


GIỚI ĐỨC LÀM NGUÔỒI - Tập 1 21 


Đạo đức không làm khổ mình khổ người đã được Đức Phật cách đây 2542 năm dạy chúng ta 
học tập và tu sửa mỗi mỗi hành động thân, miệng, ý đầy đủ những đạo đức và những đạo 
hạnh làm Người, làm Thánh Nhân mà trong bộ Giới luật của Ngài còn lưu lại mãi mãi muôn 
đời cho chúng ta. Tuy nó đã có mặt, nhưng con người lại bỏ quên, đến giờ này tôi mới triển 
khai, cố gắng làm cho nó sống lại, để đem đến lợi ích cho cuộc sống con người. 


Giới thứ mười hai: Chẳng đặng chống nạnh đi vào nhà cư sĩ cần nên học. 


Chống nạnh là dùng một tay hoặc là hai tay, chống nạnh làm vuông cánh chỏ, có vẻ ngang 
tàng, hung dữ theo kiêu anh hùng rơm. 


Người tu sĩ Đạo Phật không thể có những hành động như vậy được, vì đó là hành động của 
những người hung dữ ở thê gian, tỏ vẻ phách lôi ta đây là tay anh chị không chịu thua ai hết. 


Người tu sĩ đệ tử của Đức Phật phải tránh xa những hành động này, nó làm mắt oai nghi tế 
hạnh hiên đức của bậc chân tu. 


Người ở ngoài đời thấy tướng chống nạnh là họ mất thiện cảm ngay, tướng ấy là tướng hùng 
hỗ hung hăng, người tu sĩ cũng như người cư sĩ đệ tử của Đức Phật cần phải tránh xa 
những hành động này, nó là hành dộng thiếu giáo dục đạo đức làm người. Hành động này 
chỉ có bọn bọn đá cá, lăn dưa, bọn hung hăng dữ tợn, quen thói gây gỗ, chứ người hiền từ, 
lương thiện thì không bao giờ có những hành động này. 


Làm người, nếu chúng ta không học đạo đức về giới luật này thì vô tình chúng ta sẽ có 
những hành động chống nạnh phách lối, nhất là lúc chúng ta sân hận giận dữ. Muốn tránh 
những hành động phách lối vô đạo đức này thì ngay từ bây giờ chúng ta hãy bỏ tật chống 
nạnh, bằng cách thường hướng tâm: Chống nạnh là một hành động phách lối vô đạo 
đức, ta hãy từ bỏ. 


Giới luật Phật đã dạy: Chẳng đặng chống nạnh đi vào nhà người cư sĩ, đó là một lời dạy 
nghiêm túc mà người đệ tử của Đức Phật phải thấy đó là một hành động vô đạo đức hết sức 
quan trọng đối với Đạo Phật. Một tu sĩ Đạo Phật mà chống nạnh thì không thể nào tha thứ 
và chấp nhận họ là tu sĩ Đạo Phật được. 


Người tu sĩ nào vi phạm giới luật của Đức Phật thì đương nhiên người tu sĩ đó phi đức hạnh 
hay là phi phạm hạnh; người tu sĩ phi đức hạnh và phi phạm hạnh là người tu sĩ ngoại đạo, 
họ không phải là đệ tử của Đức Phật. 


Đối với những vị thầy phạm giới phá giới thì chúng ta nên xa lánh họ, họ là trùng trong lông 
sư tử, đang diệt Phật Giáo . 


Giới thứ mười ba: Chẳng đặng tay chống nạnh, ngồi trong nhà cư sĩ. 


Chống nạnh là một hành động phách lối như giới trên đã dạy, ngồi mà chống nạnh lại còn 
phách lôi hơn nữa, chỉ có bọn người chuyên môn đi đánh lộn, tánh tình ngang tàng, bướng 
bỉnh, chăng biệt phải trái, nên mới có những hành động ngôi mà chông nạnh. 


Người có đạo đức không bao giờ có những hành động ngồi chống nạnh như vậy được, vì thế 
ngồi trong nhà người cư sĩ không nên chống nạnh. Người thế gian ngoài đời còn không ngồi 
như vậy, huống là một vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật. Hành động này khiến cho chúng ta 
nhìn thấy một vị tu sĩ giống như một kẻ ngang tàng, vô đạo đức, chớ không phải là những 
bậc Hiền Thánh Tăng. Vì vậy người tu sĩ Đạo Phật cần phải tránh xa những hành động 
chống nạnh, ngang tàng, thiếu giáo dục đạo đức làm người. 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


GIỚI ĐỨC LÀM NGUÔỒI - Tập 1 22 


Người tu sĩ Đạo Phật ngồi không nên chống cằm, một tay hoặc hai tay. Chống cằm có nghĩa 
là người đang suy tư, lo buồn, u sầu một điều gì. Người tu sĩ Đạo Phật, tất cả đều buông xả 

sạch hết thì còn có gì mà lo buồn, u sầu. Những điều lo rầu, u buồn này không đúng đối với 

một vị tu sĩ Đạo Phật, người tu sĩ Đạo Phật luôn luôn thanh thản và vô sự. Tâm hồn lúc nào 

cũng vui tươi và an lạc, nên không bao giờ ngồi chống tay lên cằm. 


Vị tỳ kheo, người tu sĩ của Đạo giải thoát, thì lúc nào cũng tỏ ra hoan hỷ, vui tươi chứ có đâu 
lại ngồi chống tay lên cằm tư duy, lo rầu, u não. Hành động như vậy không đúng tư cách đối 
với một vị tỳ kheo đã lìa đời sống thế gian; cần phải sửa sai những hành động này, không 
nên tập thành thói quen như vậy. 


Hành động chống nạnh ngồi trong nhà người cư sĩ là một hành động vô đạo đức trong một 
gia đình có giáo dục. Làm người không nên có những hành động như vậy, rât là vô phép và 
thiếu lễ độ đối với mọi người. 


Chống tay lên cằm, chứng tỏ có sự buồn khổ. Nếu ngồi trong nhà người mà buồn khổ tức là 
làm cho gia đình người ta buồn khổ lây; làm cho gia đình người ta buồn khổ lây tức là làm 
khổ người; làm khổ người tức là vô đạo đức. Mang đến niêm vui cho người thì nên làm, 
ngược lại thì nên tránh xa hành động chống tay lên cằm. Cách thức ngôi chống tay lên cằm 
không phải cách ngồi khoan thai của những bậc đại nhân mà là cách ngôi của những kẻ 
chiến bại, thất tình, tiêu cực, bi quan, yêm thế, v.v.. 


Hai hành động trên là những hành động thiếu đạo đức giải thoát của Đạo Phật, mà người tu 
sĩ đệ tử của Đức Phật cần phải tránh xa, vì phạm hạnh của người tu, vì làm gương hạnh đạo 
đức nhân quả cho tín đồ và cũng là nói lên tư cách của một vị tỳ kheo đệ tử Phật luôn luôn 
hoan hỷ trong tâm hồn giải thoát, để mọi người trông thấy mà không ai có thể khinh khi và 
chê trách được. 


Tuy mới học mười ba giới chúng học trong đây mà chúng ta đã thấy rõ giới luật đức hạnh 
của Đạo Phật rất lợi ích cho mỗi con người. Đức Phật dạy đạo đức làm người trong cuộc 
sống rất cụ thể, thiết thực và rõ ràng. Từng hành động đạo đức của con người đều mang 
đến cho nhau những niềm vui an lạc. Càng học chúng ta càng say mê và thích thú; càng 
sống đúng đạo đức chúng ta càng thấy cuộc sống của mình như đang sống trong cõi Thiên 
Đàng, Cực Lạc. 


Vì thế, mỗi khi được học một giới luật nào thì chúng ta hãy cố gắng thực hành cho bằng 
được, đề đem lại lợi ích cho mình cho người một đời sông an vui và hạnh phúc. 


Giới thứ mười bốn: Chẳng đặng lắc mình đi vào nhà người cư sĩ, cần nên học. 


Lắc mình nghĩa là nghiêng thân qua bên tay trái, qua bên tay phải và vừa rảo bước đi. Lắc 
mình còn có nghĩa là làm dáng yêu điệu lả lướt, đi theo kiêu tiêu thư đài các con nhà giàu 
sang, quí phái. 


Vị tỳ kheo Tăng và tỳ kheo Ni đệ tử của Đức Phật cần nên tránh xa những hành động làm 
dáng yêu điệu này, nó không phải dành cho những người tu sĩ chân chánh mà dành cho phái 
yêu (phái nữ), người thê tục. 


Đối với người tu sĩ dáng đi yêu điệu không phù hợp, nhiều khi người ta nhìn thấy sẽ nghĩ 
rằng tu sĩ mà còn làm dáng đẹp, làm kiểu cách. Khi đã bỏ thân bằng quyến thuộc, của cải, 
tài sản, sang giàu và sắc đẹp, v.v... đi tu mà còn làm dáng đẹp để làm gì? 


Giới luật Phật đã dạy: Chẳng đặng trang điểm làm đẹp, đeo vòng hoa, chuỗi ngọc, đồ trang 
sức bằng vàng bạc đá quí, xoa dầu thơm, v.v... Như vậy một người tu sĩ không được trau 
dồi làm đẹp từ khuôn mặt, tóc, tai, chân mày, y phục, giày dép, dáng đi, cách đứng, v.v... Tất 
cả đều phải được giữ vẻ tự nhiên, y phục không được trau dồi chải chuốt, đi đứng không 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


GIỚI ĐỨC LÀM NGUÔỒI - Tập 1 23 


được sửa tướng đi, dáng đứng. Vì còn sửa tướng làm đẹp, làm dáng thì rất khó tu, nghĩa là 
rất khó buông xả. Bản chất người phụ nữ rất ưa thích làm đẹp, làm dáng, nên xưa Đức Phật 
từ chối không muốn nhận người nữ xuất gia là cớ này. Người còn làm dáng làm đẹp là tâm 
ham muốn đời còn nhiều, thì làm sao ly dục ly ác pháp được; nếu không ly dục ly ác pháp 
được thì làm sao xả cho sạch tâm được; mà xả sạch tâm không được thì con đường tu theo 
Đạo Phật như một giấc mơ mà thôi. 


Có một cô gái rất đẹp đến xin với một thiền sư, để được tu hành, nhưng thiên sư từ chối: 

- Cô tu không được đâu. 

Cô ta buôn bã hỏi : 

- Sao con lại tu không được, thưa thiền sư ? 

Thiền sư đáp : 

- Tại cô quá đẹp. 

Cô ta rơi nước mắt và nghẹn ngào hỏi: 

- Như vậy người xấu mới tu được sao, thưa thiền sư? 

- Đúng vậy, người có sắc đẹp khó yên thân tu hành, gặp nhiêu điều phiền phức, thường được 
mọi người chú ý, nên tâm dễ bị động, dễ bị lôi cuống và dễ bị sa ngã. 


Do thế, vị tỳ kheo Tăng và vị tỳ kheo Ni là những người tu sĩ đệ tử của Đức Phật mà còn làm 
dáng, yêu điệu, đi lắc qua, lắc lại, làm đẹp đẽ như vậy thì đừng nên tu theo Đạo Phật, vì có tu 
theo Đạo Phật cũng chẳng ích lợi gì cho mình cho người khác mà còn làm hại uy danh của 
Phật Giáo, khiến cho người ta khinh chê các tu sĩ khác của Đạo Phật. 


Đi lắc qua, lắc lại làm mắt vẻ tự nhiên, thiếu trang nghiêm, thanh tịnh của kẻ xuất gia thoát 
tục. Vì thế vị tỳ kheo cần nên lưu ý giới này, đừng đề vi phạm. Người ở ngoài đời nhất là 
thanh niên, họ còn không làm dáng yêu điệu như vậy, huống là chúng ta, những vị tỳ kheo đệ 
tử của Đức Phật, thì phải cần thận hơn nhiều về dáng đi, cách đứng. 


Đối với Đạo Phật hành động đi yêu điệu là một hành động thiếu đạo đức hồn nhiên giải thoát 
của người tu sĩ, kẻ đi tu rôi mà còn làm dáng, làm đẹp, khiên cho người ta khinh chê Phật 
Pháp. Vì vậy vị tỳ kheo cân nên cảnh giác chớ nên đề vi phạm giới này. 


Giới thứ mười lăm: Chẳng đặng lắc mình ngồi trong nhà cư sĩ, cần nên học. 


Thầy tỳ kheo khi đến nhà người cư sĩ, phải sửa sang oai nghỉ đi, đứng, ngồi phải đúng cách. 
Ngồi phải nghiêm trang không được lắc qua, lắc lại, không được xoay thân ngó ngoái lại 
đàng sau hoặc lắc mình ngó qua bên nây, ngó lại bên kia, trông vật này đến vật khác, tỏ ra 
rất ưa thích giống như một kẻ bắt lương. Đó là những hành động thiếu nghiêm trang, tề 
chỉnh, mắt oai nghi tế hạnh của một người tu sĩ đệ tử Phật. 


Ngồi mà lắc qua lắc lại, lúc nào cũng nhúc nhích thân, động đậy thân, đó là tiền căn của một 
loài khỉ vượn. Người nào bị chứng trạng này phải cố gắng khắc phục, thân tâm phải bắt 
động, để khi ngồi phải giữ gìn cho được tề chỉnh, nghiêm trang. Nếu thân muốn lúc lắc thì 
nhớ hướng tâm và nhắc: Thân tâm bắt động không được lắc qua lắc lại; phải nghiêm 
trang, tê chỉnh, mới xứng đáng là một vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật. 


Từ loài khi, vượn người ta tập luyện mãi, nó cũng thành thói quen không lúc lắc, không nhảy 
nhót, cũng giống như con người. Đó là cách thức tập và rèn luyện loài khỉ vượn để làm xiếc 
cho mọi người xem. Hiện giờ chúng ta tu tập và rèn luyện những hành động đạo đức thân, 
miệng, ý của mình để làm người có đạo đức không làm khổ mình khổ người và nhờ sự luyện 
tập ây sau này chúng ta mới mong trở thành những bậc Thánh Nhân thoát trần. Áp dụng và 
thực hành theo đúng như trong những giới luật Phật đã dạy thì chắc chắn mỗi người trong 
chúng ta sẽ tìm thấy một chân trời giải thoát. 


Sự tu tập rèn luyện thân, miệng, ý của chúng ta về đạo đức và đạo hạnh trong giới luật của 


Đức Phật, cũng giống như nhà huấn luyện khỉ, vượn để làm trò xiếc. Họ đã thành công thì 
chúng ta cũng phải thành công, không có khó khăn gì. 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


GIỚI ĐỨC LÀM NGUÒỜI - Tập 1 24 


Vậy, nếu hằng ngày chúng ta chuyên cần như lý tác ý để hướng tâm, dẫn tâm ghi khắc mãi 
những hành động thân, miệng, ý toàn thiện thì chúng ta sẽ trở thành những con người có 
đạo đức đầy đủ, đạo đức ấy đã giúp chúng ta thoát khổ, mà người đời gọi chúng ta là những 
bậc Thánh Tăng. 


Những oai nghi tế hạnh mà trong một trăm giới chúng học đã dạy chúng ta là những hành 
động của một con người có đầy đủ đạo đức làm người, chớ chưa phải là những hành động 
đạo đức của bậc Thánh Nhân. Nếu chúng ta có đủ duyên học và tu tập tiếp những giới luật 
dạy về Đạo Đức Làm Thánh Nhân thì chúng ta sẽ thích thú vô cùng, vì được sông trong 
những. hành động giải thoát hoàn toàn, không còn lo lắng, sợ hãi, khổ đau trong bốn nỗi khổ 
của kiếp làm người: sanh, già, bịnh, chết. 


Người tu sĩ Đạo Phật ngày nay lại có những hành động ngồi lúc lắc bất an, thì làm sao bằng 
một người bình thường thế tục có đạo đức ở ngoài đời. Hành động này là hành động của 
loài khỉ, vượn còn sót lại trong chúng ta, chớ con người thì phải tề chỉnh, nghiêm trang. Nếu 
những ai còn có những hành động này là nghiệp lực duy trì của loài khỉ vượn còn sót lại ở 
kiếp trước mà kiếp này chưa quên. 


Cho nên vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật cần phải lưu ý và giữ gìn những oai nghỉ tế hạnh này, 
để không bao giờ vi phạm, vì vi phạm sẻ làm mắt giá trị chung cho các tu sĩ Đạo Phật chân 
chánh khác và tội ấy phài chịu khổ đau muôn kiếp, muôn đời. 


Giới thứ mười sáu: Chẳng đặng lắc cánh tay đi vào nhà cư sĩ, cần nên học. 


Vừa đi vừa lắc cánh tay, có nghĩa là thòng hai cánh tay đưa tới đưa lui, từ trước ra sau, từ 

sau ra trước theo bước chân đi. Vị tỳ kheo khi đi vào nhà cư sĩ hoặc đi ngoài đường cũng 

không nên lắc cánh tay (đánh đàng xa), đưa mạnh hai tay theo hướng ngược nhau và theo 
bước chân đi như quân đội. Đi như vậy không đúng cách của người tu sĩ Phật Giáo. 


Hạnh đi đứng của người tu sĩ Phật Giáo không thê đánh đàng xa mạnh như vậy được, sẽ 
làm mất oai nghỉ tê hạnh đăm thăm, dịu hiên của người tu sĩ Đạo Phật. 


Bởi vậy, khi làm người tu sĩ Đạo Phật, chúng ta cần phải dè dặt mỗi hành động thân, miệng, 
ý của mình và còn phải luôn luôn giữ gìn cho đúng một trăm giới chúng học, tức là một trăm 
oai nghi tế hạnh của một người có giáo dục đạo đức trong nhà Phật. Nếu chúng ta không giữ 
gìn nghiêm chỉnh một trăm giới chúng học này, thì chúng ta là những người thiếu giáo dục 
đạo đức làm người của Đạo Phật. Làm người phải có đạo đức, nếu không có đạo đức thì 
những hành động hằng ngày trong cuộc sông sẽ thô lỗ, phách lối như bọn côn đồ, du đảng. 
Đối với nhà Phật sẽ không chấp nhận những người này trong tôn giáo của mình. 


Một trăm giới chúng học này chỉ dạy những hành động đạo đức của một con người, để xứng 
đáng là một con người. Những hành động đạo đức này chưa phải là những hành động đạo 
đức của bậc Thánh Nhân, nhựng trước khi tu tập và rèn luyện những hành động đạo đức của 
bậc Thánh Nhân thì phải có đầy đủ oai nghi tế hạnh đạo đức của một con người. 


Trước khi muốn làm một bậc Thánh Tăng giải thoát trong Đạo Phật thì chúng ta phải đầy đủ 
đức hạnh của một con người, tức là phải giữ gìn một trăm giới chúng học nghiêm chỉnh, 
không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào cả, rồi mới học đến đức hạnh của các bậc Thánh 
Tăng mới được. 

Chỉ khi nào một trăm giới chúng học chúng ta đã giữ gìn trọn vẹn và nghiêm túc thì mới bắt 
đầu sống và thấy được một phần nào đạo đức nhân quả không làm khổ mình khổ người 
trong cuộc sống giao tiếp với mọi người hằng ngày. 


Vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật không giữ gìn một trăm giới chúng học, thì đương nhiên chẳng 
bằng người thế tục có giáo dục đạo đức Nho Giáo. Trong cuốn Thiền Lâm Bảo Huấn các nhà 
sư Trung Hoa thường lấy đạo đức Nho Giáo đem ra giảng dạy chúng Tăng hơn là dạy đạo 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


GIỚI ĐỨC LÀM NGUÔỒI - Tập 1 25 


đức của Phật Giáo. Ở Việt Nam Thầy Tổ của chúng ta cũng vậy, không bao giờ dạy đạo đức 
Phật Giáo, nên hiện giờ tu sĩ Phật Giáo cũng chăng biêt đạo đức Phật Giáo là pháp môn gì. 


Muốn trở thành những bậc Thánh Tăng giải thoát của Đạo Phật mà không học đạo đức của 
Đạo Phật, mà lại học đạo đức của Nho Giáo, thì những vị tỳ kheo này làm sao trở thành 
những bậc Thánh Tăng được, chỉ trở thành những cụ Đô Nho mà thôi: Vạn Hạnh dung tam 
tế. 


Bởi vậy, làm một vị tỳ kheo muốn sống đúng giới luật của Phật, không phải dễ đâu! Vì thời 
đại hiện giờ vật chất quá nhiều, khó mà buông bỏ, nên phần nhiều hiện giờ người ta tu ăn, tu 
mặc, tu danh, tu lợi, tu chùa to, Phật lớn, nhưng họ khéo lý luận để vừa lừa dối tâm họ mà 
cũng vừa lừa dối những người khác bằng: Làm chùa to Phật lớn để cho Tăng, Ni tu hành, 
chứ không làm cho cá nhân mình. Có một số rất nhiều vị tỳ kheo giới đức và giới hạnh 
chẳng ra gì, còn thua người ngoài đời rất xa, nếu so với một nhà Nho giữ gìn đạo đức tam 
cang, ngũ thường, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín của Nho Giáo, thì tu sĩ Phật Giáo hiện giờ đối với 
giới luật của Đức Phật thì chỉ là số không. 

Trong khi Đạo Phật đã có đầy đủ giới luật dạy về đức hạnh, từ đạo đức làm người đến đức 
hạnh làm một bậc Thánh Tăng. Tất cả những đạo đức này đều nằm trọn trong Tạng Giới 
Luật rất đầy đủ, từ oai nghi tế hạnh đạo đức của con người đến oai nghi tế hạnh đạo đức của 
bậc Thánh Nhân, rõ ràng và cụ thể, không thiếu một hành động nào mà không có. Thế mà tu 
sĩ Đạo Phật lại không lưu ý và quan tâm đến nên oai nghi tế hạnh đạo đức của họ chẳng ra 
gì. 


Người tu sĩ Đạo Phật chỉ cần học và hành đúng giới luật của Đức Phật thì đạo đức ở ngoài 
đời sống thế tục và các tôn giáo khác không có một đạo đức nào hơn được. Riêng về đạo 
đức Thánh Nhân thì không có kinh sách nào dạy đạo đức Thánh Nhân hơn kinh sách của 
Phật Giáo được. Bằng chứng chúng ta tu tập, rèn luyện và trau dồi chỉ một trăm giới chúng 
học này mà thôi thì đạo đức con người cũng không ai bằng được và chẳng bao giờ có ai chê 
trách được điều gì, huống hồ học và sống đúng toàn bộ giới luật của Đức Phật thì mọi người 
sẽ nằm phục sát đất cho những vị tỳ kheo bước đi với lòng cung kính và tôn trọng tuyệt đối, 
như lời Đức Phật đã dạy trong kinh Nikaya. 


Một trăm giới chúng học là một trăm oai nghi đạo đức đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, ăn, uống, 
ngủ, nghỉ, rất đầy đủ đức hạnh của một con người có giáo dục đạo đức nhân quả không làm 
khổ mình khổ người, mà nếu ai đặt trọn lòng tin sống đúng một trăm giới luật này thì cuộc 
sống của họ sẽ an vui, hạnh phúc vô cùng. 


Bởi vậy, chúng ta là những người có đủ phước duyên rất lớn mới tu theo Đạo Phật và gặp 
được chánh pháp đức hạnh toàn thiện của Đạo Phật để học tập, trau dôi và rèn luyện đạo 
đức nhân quả không làm khổ mình khổ người, nhờ đó chúng ta được hoàn toàn giải thoát 
khỏi khổ của đời sống hiện tại và mai sau. 


Nếu quí vị chưa tin, xin hãy đọc trọn bộ Giới Đức Làm Người, tức là một trăm giới chúng học 
trong các bộ giới luật của Đức Phật thì quí vị sẽ rõ lời tôi nói là chân thật. 

Giới thứ mười bảy: Chẳng đặng ngồi trong nhà cư sĩ lắc cánh tay, cần nên học. 

Vị tỳ kheo khi ngồi trong nhà người cư sĩ phải giữ vững thân mình, hai tay thả xuôi theo thành 
nghé, ngồi phải tề chỉnh, không nên động tay, động chân hoặc múa tay, múa chân, tức là lắc 


tay, lắc chân, ngồi phải vững vàng. Nếu có ai hỏi, trước hết phải lấy giới phòng hộ sáu căn, 
giữ gìn mắt, tai, mũi, miệng, thân và ý xong rồi, mới thuận theo câu hỏi mà đáp. 


Không được vừa đáp vừa múa tay múa chân (làm điệu bộ), phải hết sức ôn tồn, điềm đạm 
trả lời, không được cao tiêng tranh luận và giữ thân bât động nhẹ nhàng. 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


GIỚI ĐỨC LÀM NGUỒI - Tập 1 26 


Có giữ gìn oai nghi tế hạnh như vậy, thì mới xứng đáng là vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật, mới 
đúng là người có đạo đức, sông và làm việc đúng theo một trăm giới chúng học, không hê 
phạm phải một lôi nhỏ. 


Hành động ngồi trong nhà người cư sĩ mà hai tay động đậy, lúc lắc, không nghiêm chỉnh, đối 
với Đạo Phật được xem là hành động thiếu đạo đức, vì thân tâm còn động đậy; còn động đậy 
tức là còn tâm ham muốn và ác pháp; còn thân tâm ham muốn và ác pháp thì thân tâm 
thường lúc lắc, do đó sự sống trầm lặng chưa yên; sống trầm lặng chưa yên thì người đó bản 
chất còn mang loài cầm thú. Tại sao vậy? Tại vì, con thú vật không bao giờ sống trầm lặng 
yên tịnh được. 


Muốn thân tâm yên tịnh và sống một đời sống trắm lặng, nên Đạo Phật có những pháp môn 
tu tập và rèn luyện thân tâm bắt động, đó là những loại thiền định: Bất động tâm định hay là 
thân định trên tâm, tâm định trên thân hoặc phải tập luyện sống trầm lặng, độc cư thì thân 
tâm mới bắt động. 


Nhờ có tu tập và sống trầm lặng, độc cư như vậy thì thân tâm mới bất động và không còn lúc 
lắc thì đạo đức phạm hạnh của người tu sĩ Phật Giáo mới trọn vẹn. 


Người tu sĩ tỳ kheo Tăng và tỳ kheo Ni thường sống thân tâm bắt động, thích trầm lặng, độc 
cư, đó là đạo hạnh của mình, hay là đạo hạnh của những bậc Thánh Tăng, còn người cư sĩ 
giữ gìn thân tâm bắt động, tu tập sống trầm lặng, độc cư đó là đạo đức làm người không làm 
khổ mình khổ người, thường có tâm hồn điềm đạm, nghiêm túc khi đối xử với những người 
khác. Vì thế chúng ta cũng cần nên tập luyện đạo đức này, tức là im lặng bất động là vàng, 
nói năng động đậy là đất. 


Cho nên Đạo Phật dạy người lầy bất động thân tâm làm giải thoát, nếu thân tâm ai đã bắt 
động trước các pháp và các cảm thọ thì người ấy đã giải thoát, không còn phải tu tập những 
gì khác nữa. 


Giới luật của Đạo Phật cũng dạy như vậy: Chẳng đặng ngồi trong nhà cư sĩ lúc lắc cánh tay, 
cần nên học. Đạo đức bắt động tâm định và bất động thân định là những pháp đầu tiên của 
Đạo Phật dạy về oai nghi tế hạnh làm người. Nếu ai hay động đậy, lúc lắc thân mình, đó là 
không đúng tư cách đạo đức của Đức Phật, được xem là người thiếu giáo dục đạo đức về sự 
nghiêm trang, tề chỉnh. 


CHƯƠNG lIl: NGÒI, ĐỨNG PHẢI ĐÚNG CÁCH 
(Có 7 giới từ 18-25) 


Giới thứ mười tám: Khéo che thân kín đáo, khi ngồi vào nhà cư sĩ, cần nên học. 


Vị tỳ kheo, khi vào ngồi trong nhà người cư sĩ, y áo phải khéo léo che thân kín đáo, không 
được bày lộ da thịt thân mình hở hang hoặc tay, chân, ngực, bụng, v.v... 


Người tu sĩ Đạo Phật, ăn mặc phải kín đáo, dè dặt khi y, áo bị rách hoặc chưa phủ kín thân 
thì không được bước chân ra đường hoặc vào nhà cư sĩ. Nếu không để ý, y áo lôi thôi, làm 
mắt vẻ nghiêm trang và thiếu đứng đắn đạo hạnh của một người tu sĩ chân chánh Đạo Phật 
thì người hiểu biết sẽ đánh giá trị là kẻ lừa đảo tín đồ buôn Phật bán Pháp, làm ô uế Đạo 
Phật. 


Người thế tục ở ngoài đời có giáo dục đạo đức, cũng còn không ăn mặc hở hang, lôi thôi, 
xốc xêch, huông là một vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật lại ăn mặc bày da, hở thịt hay sao? 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


GIỚI ĐỨC LÀM NGUỒI - Tập 1 2" 


Vì thế, người tu sĩ Đạo Phật khi ăn mặc cần phải cần thận hơn, y áo mặc, đắp phảingay _ 
ngắn, tê chỉnh và kín đáo, thì mới xứng đáng là người đệ tử của Đức Phật và không phạm lỗi 
vào oai nghi tê hạnh của một trăm giới luật chúng học. 


Oai nghỉ tế hạnh trong một trăm giới chúng học, quí vị tỳ kheo Tăng và tỳ kheo Ni phải cố 
gắng giữ gìn nghiêm túc đừng để vi phạm. Vì những vi phạm vào giới luật này sẽ làm Phật 
Pháp suy đồi và Đạo Phật sẽ biến mắt. Đạo Phật biến mắt thì những gì quí báu nhất của loài 
người cũng sẽ bị mắt, đó là nền đạo đức nhân bản nhân quả không làm khổ mình khổ người 
mà tôi đã từng nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Phật Giáo hiện giờ đầy ắp những thứ do tà giáo 
ngoại đạo lồng vào biến thành những hình thức mê tín, lừa đảo, lường gạt người khác một 
cách trắng trợn mà không có pháp luật nào bắt tội họ được. 


Cho nên Đạo Phật mắt thì trên thế gian này loài người chịu một thiệt thòi rất lớn. Tại sao 
vậy? 

Nền đạo đức nhân bản của Đạo Phật không có thì loài người sẽ xâu xé và giết hại lẫn nhau, 
một bằng chứng rất cụ thể là thế giới không lúc nào không có chiến tranh và không có nước 
nào không có trộm cắp cướp của giết người. Nếu con người trên hành tinh này có được nền 
đạo đức ấy thì người người sẽ không làm khổ cho nhau, họ sẽ xây dựng cảnh sống thế gian 
này trở thành một cảnh sống Thiên Đàng mà mọi người đang mơ ước. 


Cách đây 2542 năm Đạo Phật xuất hiện ra đời chưa đầy trăm năm mà đã bị giáo pháp Bà La 
Môn dìm mắt, gần như tín đồ Phật Giáo không còn hiểu biết giáo pháp của Phật là giáo pháp 
nào. Cho nên đạo đức nhân bản của Đạo Phật rất thiết thực, cụ thể và lợi ích to lớn cho kiếp 
sống của con người trên hành tinh này, thế mà hiện giờ mọi người chẳng có ai biết đến, 
không những tín đồ cư sĩ mà ngay cả những vị tỳ kheo Tăng và tỳ kheo Ni cũng chẳng biết. 
Đạo đức của Đạo Phật mà họ còn chẳng biết thì thử hỏi còn pháp môn thiền định nào của 
Phật Giáo mà họ hiểu đúng được. 

Họ hiểu giáo pháp của Đức Phật qua ống kính của giáo pháp Bà La Môn bằng những lý 
thuyết suông như trong kinh Đại Thừa có câu chuyện: 


Một vị Tiên nhân đắc ngũ thông muốn đến câu pháp với Phật, ông ta bèn nhồ hai cây hoa 
ngô đồng đề dâng cúng Phật, khi đến gặp Phật ông cầu pháp giải thoát, Đức Phật bảo: 

- Buông xuống. 

Ông ta liền buông một cây ngô đồng xuống, nhưng Đức Phật lại bảo: 

- Buông xuống nữa. 

Ông ta liền buông cây ngô đồng còn lại trên tay xuống, nhưng Đúc Phật lại bảo: 

- Buông xuống nữa. 

Lúc bây giờ ông ta lẫy làm lạ hỏi: 

Bạch Đức Thế Tôn, con đã bỏ hết còn gì mà bỏ nữa? 

Đức Phật giải thích : 

- Ta bảo ông muốn giải thoát thì phải bỏ căn, trân, thức chứ không phải bảo ông bỏ hai cây 
ngô đồng, bỏ hai cây ngô đồng thì làm sao có giải thoát được. 


Câu chuyện trên chỉ là một lý luận suông chứ không có thực hành được, vì con người có thể 
bỏ sáu trần như: sắc, thỉnh, hương, vị, xúc, pháp, còn sáu căn như: mắt, tai, mũi, miệng, 
thân, ý và sáu thức như: nhãn thức, nhĩ thức, tý thức, thiệt thức, thân thức và ý thức thì 
không có cách nào bỏ được; chỉ lý luận vui chơi như: thấy như không thấy, nghe như không 
nghe, biết như không biết. Do những lý luận suông này, nên hết đời này đến đời khác chẳng 
ai tu giải thoát sanh, già, bịnh, chết cả, chỉ là những huyền thoại lừa đảo, lường gạt tín đồ và 
mọi người với những lý luận tuyệt vời: Kiến tánh thành Phật, tánh thấy, tánh nghe, tánh biết, 
ngũ uân giai không, xả căn, trần, thức, độ hết chúng sanh thành Phật, v.v... 


Nhưng đến thời đại chúng ta đã có người tu đúng giáo pháp của Đức Phật; người này thấy 
được rõ ràng thâm ý ác độc của Bà La Môn Giáo quyết tâm diệt sạch Phật Giáo trên hành 
tỉnh này bằng chiêu bài Giáo Chủ Đức Phật Di Lặc ra đời, thay thế Đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni. Nếu sự thay thế này được thành tựu thì Đạo Phật sẽ bị diệt mất. Đây là có một sự sắp 
xếp từ xưa của các giáo sĩ Bà La Môn, họ an bày một cuộc cách mạng Phật Giáo, chỉ còn 
chờ ngày lật đỗ Đức Phật Thích Ca mà thôi. 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


GIỚI ĐỨC LÀM NGUÔỒI - Tập 1 28 


Trước khi lật đỗ Đạo Phật, họ đã đưa giáo pháp của họ lồng trong giáo pháp của Phật Thích 
Ca và họ còn chê ra Bồ Tát giới câm tu sĩ và cư sĩ không được học và tu theo Giáo Pháp 
Nguyên Thủy của Phật, cho đó là giáo pháp của Thinh Văn, Nhị Thừa ngoại đạo. 


Từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập diệt đến giờ đã có hơn hai nghìn năm, Đạo Phật chỉ 
còn là hình thức và danh từ, nghĩa là những tỳ kheo Tăng và tỳ kheo Ni đã vi phạm và phá 
sạch giới luật của Đạo Phật. Họ không còn là những vị tu sĩ chân chánh, sống đầy đủ đức 
hạnh, làm gương tốt cho tín đồ. Họ là những vị tỳ kheo của Bà La Môn Giáo thường làm 
những việc mê tín như tụng kinh, niệm Phật, cúng bái, cầu khẩn, xây chùa, đúc chuông, xây 
tháp, đúc tượng Phật to, ngồi thiền ức chế tâm, niệm bùa, đọc chú, bắt ấn, v.v.. . làm hao tài, 
tốn của của biết bao nhiêu của đồng bào Phật tử trong nước cũng như ở ngoại quốc. Họ 
chẳng làm lợi ích gì cho con người trong thực tại bằng những đạo đức làm người, bằng mồ 
hôi nước mắt của họ. Họ lại còn gây tạo ra tai hại rất lớn, đó là dẫn dắt con người vào thế 
giới siêu hình mê tín, thần quyền, phi đạo đức, phi nhân quả, v.v.. 


Cho nên người tu sĩ đệ tử của Đức Phật phải thấy trọng trách của mình là không những giữ 
gìn một trăm giới chúng học cho nghiêm chỉnh mà còn phải giữ gìn tất cả giới luật của Phật, 
không được vi phạm, vì vi phạm những giới luật này, oai nghi tế hạnh đạo đức làm người, 
làm Thánh Tăng sẽ mắt đi. Đạo đức làm người, làm Thánh Tăng mà mắt đi thì sẽ không 
xứng đáng là đệ tử của Đức Phật, nhất là trong cách thức ăn mặc cần phải được kín thân, 
không được hở hang, bày da hở thịt và không được lôi thôi, xốc xếch, v.v... 


Bày da hở thịt là cách thức khiêu dâm gợi dục, mà khiêu dâm gợi dục là những hành động 
của hạng người phàm phu tục tử, chỉ biết mua bán thể xác để có cuộc sông hèn hạ. Những 
hạng người này không phải là con người mà là con thú vật không. biết xấu hỗ. Họ bán dâm 
dục như một nghề làm ăn sinh sống. Họ cho sự dâm dục cân thiết như là sự ăn và ngủ. Họ 
đâu biết rằng ăn, ngủ là là hai phương tiện để sống; nếu không ăn và ngủ thì con người 
không thể sống được; còn không dâm dục thì người ta vẫn sông và sông một cách khỏe 
mạnh hơn người dâm dục nhiều. 


Người đời thường lập luận coi dâm dục cần thiết giống như ăn và ngủ thì không đúng. Nếu 
con người dâm dục không đúng cách đạo đức làm người thì có khác nào một con thú vật. 
Cho nên dâm dục phải trong đạo đức, trong tình nghĩa vợ chồng, phải chung thủy và trung 
thành với nhau; còn dâm dục nay người này mai người khác không có luân thường đạo lý, 
đó là kẻ vô đạo đức. 

Những bậc Thánh Nhân thì không thể như con người phàm phu thường tình được. Họ phải 
hoàn toàn tuyệt dâm dục. Có tuyệt dâm dục thì mới được gọi là Thánh Nhân, nếu còn dâm 
dục thì không được gọi là Thánh Nhân. Cho nên giới hạnh về ăn mặc thì phải kín đáo, không 
khiêu gợi dâm dục. Hành động ăn mặc kín đáo không bày da hở thịt là những hành động 
đạo đức của con người đạo đức và của những bậc Hiền Thánh. 


Giới thứ mười chín: Không được mặc các loại y áo của người cư sĩ, cần nên học. 


Vị tỳ kheo phải ăn mặc đúng cách, y hạ, y trung và y thượng, ba y một bát phải đầy đủ khi ra 
đường cũng như đến nhà cư sĩ. Thân mình ăn mặc kín đáo không được hở hang, không 
được mặc y áo của người cư sĩ, không nên mặc áo tròng đầu, áo thêu bông hoa hoặc túi bát 
thêu màu mè, cây, cảnh, hoa, lá, v.v... Không được mặc áo có sọc hoặc áo ca rô, không nên 
mặc áo bằng các loại da thú, không nên mặc áo cặp (áo kép, áo đôi), không nên mặc áo 
bằng vỏ cây, bằng lá cây, bằng anh lạc, bằng lông , bằng tóc, bằng lông đuôi ngựa, v.v... 


Nói chung tất cả hàng lụa vải tốt, vải nhập mà người thế gian đang may mặc các loại y, áo, 
cũng như các loại pháp y của ngoại đạo, vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật không nên may sắm, 
mặc, nhất là các loại y áo của ngoại đạo thì lại càng không được bắt chước may mặc. 


Hiện giờ giới tu sĩ Phật Giáo Việt Nam ăn mặc đủ loại, bắt chước y áo của các tôn giáo khác 
và màu sắc đủ loại; sửa bên nây, chấp bên kia, giống như y áo thế gian, chạy theo mode thời 
đại nên áo chẳng ra áo, y chẳng ra y, áo đời cũng chẳng ra áo đời, áo đạo cũng chẳng ra áo 
đạo. 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


GIỚI ĐỨC LÀM NGUỒI - Tập 1 20 


Lại có một số tu sĩ ăn mặc theo y áo thế tục; áo thun, áo blouse, áo veston, áo len, v.v... kiểu, 
mode ngoài đời. 


Tu sĩ Phật Giáo hiện giờ ăn mặc theo kiểu Phật Giáo mới (Tân Tăng). Từ cách ăn mặc, cho 
đến cách tu hành đều không giống như Đức Phật và chúng Thánh Tăng ngày xưa lúc còn tại 
thế. Vì thế, giới luật Phật không còn giới nào mà họ không vi phạm; cho nên tu mãi thành 
danh, thành lợi, thành bọn ma vương, quỷ la sát, v.v... chớ không thành bậc giải thoát. 


Nếu mùa đông rét lạnh thì nên mặc nhiều lớp y, chớ không nên mặc áo lông thú. 


Người tu sĩ Đạo Phật còn thích mặc áo thế gian thì nên trở về đời sống cư sĩ, vì tâm đời còn 
đầy ấp ham muốn thì làm sao tu giải thoát theo Đạo Phật được. Tu giải thoát là phải buông 
bỏ sạch các pháp thế gian, chỉ còn mặc y, áo xấu xí, lấy vải bó thây ma thô xấu kết lại thành 
một miếng vải lớn để vấn cho kín đáo thân, do vậy mà có tên gọi là áo Cà Sa. 


Nếu vị tỳ kheo Tăng và tỳ kheo Ni, ăn mặc sang đẹp theo cách áo quần thế gian, thì đó là tu 
sĩ của ngoại đạo chẳng phải là đệ tử của Đức Phật. Đức Phật ngày xưa đắp y phấn tảo, ngày 
nay đệ tử của Người không còn như vậy nữa. Chúng tỳ kheo Tăng và chúng tỳ kheo Ni đã vi 
phạm một trăm giới chúng học này, không còn một giới nào mà không vi phạm. Vì giáo pháp 
Đại Thừa là giáo pháp bị thế tục hóa nên đã lừa đảo và biến họ thành những tu sĩ ngoại đạo, 
mà chính họ cũng không hay biết, cứ ngỡ mình là tu sĩ tỳ kheo Tăng và tỳ kheo Ni đệ tử của 
Đức Phật. 


Giới thứ hai mươi: Không được liếc ngó hai bên khi đi vào nhà cư sĩ, cần nên học. 


Vị tỳ kheo khi đi đường cũng như đi vào nhà người cư sĩ, không nên liếc ngó trướùc sau và 
xung quanh. Phạm hạnh của người tu sĩ là phải phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân và ý của 
mình, để không bị dính mắc sáu trần: sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Vì thế, không được 
ngó qua, ngó lại, chỉ ngó xuống hoặc ngó ngay phía trước chừng một du dà, (một du dà dài 
bằng bốn cánh chỏ), không nên ngó một bên mà cũng không nên ngó ngoái lại đàng sau 
lưng, cứ thẳng mà ngó ngay tới phía trước và bước chậm rãi mà đi, nhưng phải dự phòng 
loài trâu, ngựa, chó dữ v.v.. không nên đi gần nó lắm. 


Vị tỳ kheo, không nên gục đầu như ngựa đi, như kiểu người khiêng kiệu, không được xem 
ngó đông tây, nếu khi muốn nhìn ngó chỗ nào thì phải xoay hết mình qua hướng đó rồi mới 
xem. Tắt cả những lời dạy trên đây đều nằm trong giới luật của Phật, vị tỳ kheo đệ tử của 
Đức Phật cần nên lưu ý và cố gắng giữ gìn, đừng đề cho sai phạm. Chính không cho sai 
phạm những oai nghi tế hạnh này tức là đã góp phần vào sự xây dựng và chắn hưng Phật 
Giáo, chứ không phải cất chùa to Phật lớn làm cảnh quang đẹp đẽ. Và cũng chính không 
cho sai phạm những giới luật này là để tâm ly dục ly ác pháp; có ly dục ly ác pháp thì đời 
sống tu sĩ mới có sự giải thoát. 


Những giới luật này chúng ta phải hiểu, nó giúp cho sự tu tập của chúng ta rất lớn về sự 
phòng hộ sáu căn. Có phòng hộ sáu căn thì tâm chúng ta mới dễ ly dục ly ác pháp, chính ly 
dục ly ác pháp là pháp môn Độc cư nội tâm của chúng ta. Mục đích giới luật là để thực hiện 
tâm không phóng dật. 


Nhờ tâm có ly dục ly ác pháp thì giớùi luật mới thanh tịnh; giới luật có thanh tịnh thì tâm mới 
thanh tịnh; tâm có thanh tịnh thì tâm mới nhập được các Thánh Định, còn tâm chưa thanh 
tịnh mà tu thiền định là tu tà thiền. Do vậy ta mới biết rõ cần phải sống và tu tập giới luật cho 
nghiêm túc, không được vi phạm một lỗi nhỏ, thì mới mong nhập được các chánh định của 
Đạo Phật. 


Hành động đi không ngó qua, ngó lại là hành động phòng hộ sáu căn của người mới tu theo 
Đạo Phật, nhưng phải hiểu đó là những hành động đạo đức và đạo hạnh của những bậc 
Thánh Nhân. Người đời không thể có những hành động này được, vì tâm họ còn tham đắm 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


GIỚI ĐỨC LÀM NGƯỜI - Tập 1 30 


quá nhiều vật chất nên dễ bị lôi cuốn vào các pháp thế gian: mắt luôn luôn nhìn ngó hai bên, 
tai luôn luôn thường nghe ngóng không có thứ gì bên ngoài mà họ bỏ sót, mọi sự việc xảy ra 
họ đều bị dính mắc trong tâm cả. 


Đi không ngó qua, ngó lại là một việc làm rất khó, chứ không phải dễ. Nếu không có nhiệt 
tâm tu giải thoát theo đường lối của Đạo Phật đã dạy về Cách thức phòng hộ sáu căn thì 
không bao giờ có ai giữ gìn được điều này. 


Chỉ có những hàng Thánh Nhân mới có những hành động đi ngó xuống và không bao giờ 
ngó qua, ngó lại, liếc tới, liếc lui, đó là các Ngài đã quét sạch lòng ham muốn và ác pháp 
trong tâm của mình, nên nhờ đó đi nhìn xuống mà rất tự nhiên, không có một chút gò ép và 
ức chế tâm mình. 

Hàng phàm phu tục tử không thể nào có hành động nhìn xuống này được, dù có cố gắng 
cách nào cũng không giữ nhìn xuống một cách tự nhiên được. Tại sao vậy? 


Vì tâm của họ còn ham muốn quá nhiều. Cho nên đây là những Thánh hạnh, đạo đức của 
bậc Thánh, không thể phàm phu mà thực hiện được. Một trăm giới chúng học này rất là cao 
quí, không. những dạy trau dồi tu tập đạo đức làm người mà còn chỉ dạy những hành động 
đạo đức của bậc Thánh Nhân. Nhưng đây chỉ là một trong hai giới luật làm gạch nối từ đạo 
đức làm người đến đạo đức Thánh Nhân. 


Vậy các vị tỳ kheo Tăng và tỳ kheo Ni muốn trở thành những bậc Thánh Tăng và Thánh Ni 
thì chỉ cần nghiêm trì giới luật nghiêm túc, trước tiên, quí vị xứng đáng là đệ tử của Đức Phật, 
là những bậc Thánh Tăng và Thánh Ni, sau, quí vị là những gương hạnh đạo đức tốt cho tín 
đồ soi và còn giữ gìn mạng mạch của Phật Giáo được trường tồn muôn đời. 


Giới thứ hai mươi mốt: Không được liếc ngó hai bên khi ngồi trong nhà người cư sĩ, 
cần nên học. 


Vị tỳ kheo, phàm ngồi trong nhà người cư sĩ, tâm phải chân chánh, mắt phải ngó ngay và 
nhìn xuông, buộc tâm tưởng niệm mà ngôi, không nên xem người qua kẻ lại trong nhà, cũng 
như xem bọn trẻ con ca, múa, hát v.v... 


Khi đến nhà người cư sĩ, người chủ nhà chưa mời ngồi thì không nên ngồi, phải xem xét kỹ 
lưỡng chỗ nào là chỗ dành riêng cho người tu sĩ thì mới ngôi, còn băng không thì đứng nói 
một vài điêu cân thiệt rôi xin phép cáo lui. 


Nếu vào nhà cư sĩ chưa được mời mà ngồi liền, thì không đúng tư cách đạo đức của người 
tu sĩ. Nhưng khi được mời ngồi, mà chỗ ngồi không phù hợp với người tu sĩ như: giường, 
chõng, võng, ghế nằm của phụ nữ và của trẻ con thì xin phép được đứng nói chuyẹân một 
lúc rồi cũng xin cáo lui đi. 


Phàm con người có giáo dục đạo đức, khi đến nhà người khác, thì không được nhìn liếc ngó 
lung tung, phải nghiêm trang nhìn ngó xuống chân mình, chỉ khi nào người chủ nhà giới thiệu 
những vật dụng trong nhà và hướng dẫn đi xem, thì người tu sĩ phải đoan trang nhìn mọi vật 
với tâm không ham thích. Mọi vật dù có đẹp đến đâu, có kỳ lạ đến đâu, nó cũng là các pháp 
vô thường, không nên vì các vật đó để tâm thấy tốt xấu. Phải nhìn nó bằng đôi mắt bàng 
quang, dù nó có tiện nghi cho đời sống như thế nào thì nó cũng chỉ toàn là ác pháp, thường 
mang đến sự đau khổ cho loài người, vì loài người ham thích nên thường sanh ra tranh 
chấp, tạo biết bao nhiêu sự khổ đau cho nhau. 


Cho nên khi vào nhà người cư sĩ mà giữ gìn được tư cách đạo đức ngồi đúng nơi, đúng chỗ 
là người biết giữ gìn giới luật để không làm mắt uy danh của Phật Giáo. Đó là một điều rất 
khó, phải nói cách thức ngồi trong nhà người cư sĩ cho đúng cách không phải là việc dễ, phải 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


GIỚI ĐỨC LÀM NGUÔỒI - Tập 1 3] 


ngồi như thế nào để hiện tướng phước điền, khiến cho mọi người sanh lòng cung kính và tôn 
trọng. 


Người giữ gìn được Thánh hạnh này là bậc Thánh Tăng, không phải phàm phu mà giữ được. 
Hàng phàm phu dù có cố giữ gìn cũng chỉ là hình thức bên ngoài, chớ nội tâm thì không phải 
vậy. Cho nên giới nầy rất khó chớ không phải dễ giữ gìn. Chớ nên xem thường một trăm 
giới chúng học là một trăm giới khinh tội nhẹ. Một trăm giới luật này là một trăm hành động 
đạo đức của con người và của Thánh Nhân, không phải là thứ đạo đức tầm thường. 


Giới thứ hai mươi hai: Đi vào nhà cư sĩ phải giữ gìn im lặng, cần nên học. 


Vị tỳ kheo khi đi vào nhà người cư sĩ, không được ở ngoài cổng kêu réo, gọi to tiếng, hoặc 
đứng trước công nói chuyện lung tung, đó là làm mắt vẻ oai nghi tế hạnh của người tu sĩ. 
Khi đến trước công nếu không thấy ai thì phải đứng đợi, chờ khi có người ra rôi mới ra dấu 
xin mở cửa cho vào. Khi vào trong nhà phải sống trầm lặng, ít nói, nếu có việc gì cần thì nói 
một vài lời, ai có hỏi điều gì thì trả lời gọn nhẹ, không được giải thích lòng vòng. Nếu có ai 
nhắn gởi điều chi mà chưa thông hiểu thì ôn tồn nhã nhặn hỏi lại. 


Vị tỳ kheo khi đến trước cổng nhà người thì cần phải giữ gìn im lặng không được kêu réo om 
sòm như trên đã dạy, phải chịu khó chờ đợi, nếu chờ đợi không thấy ai thì ta đến nhà người 
kế bên, nhờ người khác đến gọi dùm. Đó là chúng ta rất cần gặp chủ nhà vì có duyên sự 
cần thiết, nếu không có việc cần thì chúng ta trở về, chẳng nên làm động ai cả. 


Đạo hạnh của người tu sĩ là phải vậy, lúc nào cũng giữ im lặng, không được làm ồn náo, đó 
là một hành động đạo đức của người có giáo dục trong gia đình Phật Giáo. Ngược lại người 
không có giáo dục đạo đức của Phật Giáo, thường đi ngoài đường, cũng như đến nhà người 
khác hay nói chuyện phiếm, chuyện này dẫn đến chuyện khác, chuyện không ích lợi, chuyện 
tào lao. Tiếng nói to lớn, có khi vừa nói vừa cười làm ồn náo, không có vẻ nghiêm trang 
thanh tịnh chút nào cả. 

Ngoài đời, những người có đạo đức họ còn giữ gìn im lặng, tề chỉnh, ít nói, thường lắng 
nghe, cái gì đáng nói thì nói, cái gì không đáng nói thì thôi, không nói bậy bạ. Đó là những 
hạng người có giáo dục trong gia đình đạo đức, còn những người không có giáo dục đạo đức 
thì chúng ta xin miễn nói, dù có nói thì cũng chẳng ích lợi gì cho họ, chắc chắn không bao giờ 
họ nghe chúng ta. 

Riêng tu sĩ Phật Giáo, chúng ta cần phải giữ bổn phận của mình, vì muốn thoát ra mọi sự khổ 
của kiếp làm người; vì phải sống đúng gương hạnh đạo đức giải thoát không làm khổ mình 
khổ người để cho tất cả tín đồ soi; vì Phật Pháp trường tồn và hưng thịnh nên chúng ta phải 
sống đúng giới luật để làm thầy Trời, HA. Vì thế, chúng ta cần phải giữ gìn im lặng, không 
được to tiếng, kêu réo, la lối, hú, gọi, V.V.. 


Có như vậy mới xứng đáng là những vị tỳ kheo Tăng và những vị tỳ kheo Ni đệ tử của Đức 
Phật; có như vậy mới xứng đáng là bậc Thánh Tăng và Thánh Ni, là Thây Trời Người. 


Tóm lại người tu sĩ đệ tử của Đức Phật phải giữ gìn im lặng, nghiêm trang và tÈ chỉnh để 
thực hiện con đường giải thoát. Chính sự ít nói, im lặng mới là đức hạnh độc cư. Độc cư là 
bí quyết thành tựu Tứ Thánh Định của Đạo Phật mà trong đời này ít ai lưu ý. 


Giới thứ hai mươi ba: Ngồi trong nhà cư sĩ phải giữ gìn im lặng, cần nên học. 


Vị tỳ kheo khi ngồi trong nhà người cư sĩ cần phải lẳng lặng, ngồi im như bậc Thánh Hiền, 
nếu có ai hỏi đến thì tùy duyên theo câu hỏi mà đối đáp, tiếng nói phải ôn tồn, nhẹ nhàng, êm 
dịu, từ tốn, nhã nhặn, hiền hòa, v.v.. 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


GIỚI ĐỨC LÀM NGUỒI - Tập 1 35 


Nếu vị tỳ kheo có muốn hỏi điều chỉ thì phải nói vừa đủ nghe, muốn gọi ai thì không được kêu 
réo to tiếng mà phải khảy móng tay cho người đó biết, nếu người đó không nghe và không 
hiểu ý mình gọi, thì phải nói với người ngồi gần bên, nói truyền lại. 


Trong kinh sách Nguyên Thủy Đức Phật đã dạy: Này các thây tỳ kheo, các thây phải sống 
trâm lặng, ca ngợi sự trầm lặng, ưa thích sự trầm lặng. Đó là những lời dạy chí tình, chỉ 
thăng những bí quyêt thành công trong đường tu tập giải thoát. 


Hầu hết giới luật và giáo pháp của Đức Phật đều dạy phải giữ gìn im lặng, không được làm 
ồn náo. Làm ồn náo là phạm vào oai nghỉ tế hạnh, không phải chỉ trong một trăm giới chúng 
học này mà còn ở trong tất cả giáo pháp của Người. Nếu ai đã làm Ôn náo, là đã vi phạm vào 
đời sông của Đức Phật. Ngài không chấp nhận những sự làm ồn náo đó, vì làm ồn náo thì 
con đường tu tập tu sẽ không đến đâu cả. 


Người tu sĩ làm ồn náo không xứng đáng là đệ tử của Đức Phật. Xưa Đức Phật đuổi năm 
trăm vị tỳ kheo, đệ tử của ông Xá Lợi Phát và ông Mục Kiền Liên vì làm ồn náo nơi Đức Phật 
đang trú và còn quở trách ông Xá Lợi Phất và ông Mục Kiền Liên không giáo dục đệ tử của 
mình cho đúng tư cách đạo đức của một vị tỳ kheo có đầy đủ đạo hạnh. 


Đọc trong kinh Nguyên Thủy, ta thấy rất rõ ràng các vị đệ tử của Lục Sư ngoại đạo thường 
sống ồn náo, thích tranh luận, nói chuyện đủ thứ. Cho nên trong giáo đoàn của Đức Phật lúc 
thời bấy giờ có các vị tỳ kheo nào làm ồn náo, thích tranh luận, nói chuyện phiếm thì được 
xem là đệ tử của ngoại đạo, chứ không phải là đệ tử của Đức Phật. 


Đức hạnh của một người tu sĩ Đạo Phật là đức trầm lặng. Đức trầm lặng là đức hạnh của 
những bậc Thánh Nhân, chớ không phải kẻ phàm phu mà sống trầm lặng được như vậy. 


Người phàm phu thường sống trong ồn náo, thích vui chơi, ca hát, thích nói chuyện tào lao, 
thích làm việc này đến việc kia, thích đi đây đi đó, không bao giờ chịu sống vô sự, im lặng và 
nhất là thích xây dựng nhà cửa kiên cố, kiến tạo những cảnh quang đẹp đẽ, làm hao tốn tiền 
của vật chất của con người mà chẳng có ích lợi gì thiết thực cho cuộc sông tu hành giải thoát 
của họ, còn khiến cho mọi người đam mê cảnh quang đẹp đẽ ấy và cũng vì vậy mà làm hao 
tốn tiền của mọi người để đi chơi, du ngoạn cảnh. 


Bởi những hành động giữ gìn im lặng, ít nói, sống trầm lặng, độc cư là những hành động đạo 
đức của những bậc Thánh Hiền trên đường tu hành giải thoát của Đạo Phật mà thời nay hầu 
như ít có người sống và thực hiện được những đức hạnh này. 

Tu viện Chơn Như có cả trăm người ở tu, nhưng khi khép vào đức hạnh ăn của Thánh Hiền 
ngày một bữa, thì gần phân nửa tu sĩ bỏ đi, đến khi khép họ vào đức hạnh ngủ của bậc 
Thánh Hiền, ngày đêm chỉ ngủ bốn tiếng đồng hồ thì họ bỏ đi gần hết, chỉ còn lại năm ba 
người, đến khi khép vào đức hạnh độc cư của bậc Thánh Hiền sống trầm lặng thì họ lại bỏ đi 
hết, chỉ còn sót lại một hai người mà thôi. 

Thế mới biết sống độc cư, trầm lặng là đức hạnh của những bậc Thánh Hiền, đâu phải người 
phàm phu mà sông được, chỉ có những bậc chơn tu giới đức thì mới sống trọn vẹn với đức 
hạnh này. Danh từ độc cư, nghe thì tưởng như sống dễ nhưng mấy ai đã sống được, khó 
sống vô vàn . 


Giới thứ hai mươi bốn: Đi đường hoặc đi vào nhà cư sĩ chẳng đặng cười giỡn, nói 
chuyện ồn náo, cần nên học. 


Vị tỳ kheo khi đi ngoài đường, cũng như khi đi vào nhà người cư sĩ, không được cười giỡn 
nói chuyện bô lô ba la, làm ôn náo mắt vẻ nghiêm trang, khiên oai nghỉ tê hạnh không có, làm 
cho mọi người khi nghe thây khinh khi cười chê. 


Cười giỡn tức là vừa nói, vừa cười ngả nghiêng ngả ngửa (cười bằng thích thú). 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


GIỚI ĐỨC LÀM NGƯỜI - Tập 1 33 


Người đời có đạo đức một chút vẫn giữ nghiêm trang không cười giỡn nhất là ở ngoài đường 
và vào nhà của người khác. 


Cười giỡn là tánh tình của trẻ con, Thiền Tông dạy người sống như anh nhi tức là sống như 
trẻ con. Đối với Đạo Phật thì không phải vậy, một người tu giải thoát thì không phải tối ngày 
cười hề hề, đùa giỡn như trẻ con mà phải sống trầm lặng, sống có trí tuệ tri kiến giải thoát, 
khiến cho tâm hồn thanh thản và an lạc. Đi ngoài đường cũng như đến nhà người cư sĩ đều 
đầy đủ oai nghi tế hạnh, không như trẻ con cười giỡn ồn náo. 


Gần đây có một số thiền sinh tập cười, lúc nào cũng nở trên môi một nụ cười tươi như hoa. 
Chúm chím, Hề ! Hề ! để chứng tỏ mình đã giải thoát. Nhưng không ngờ hành động đó là 
của một người khùng điên, lãng trí (bịnh thần kinh), chớ không phải người tu giải thoát. Vì 
người tu giải thoát theo Đạo Phật thì sống nghiêm nghị, trầm lặng ,vô sự, v.v.. 


Những oai nghỉ tế hạnh trầm lặng như vậy mới xứng đáng là những bậc Thánh Tăng, đệ tử 
của Đức Phật, nên giới luật câm các vị tỳ kheo Tăng và tỳ kheo Ni có những hành động thiếu 
giáo dục: Mĩm cười, cười hề hề, cười duyên, nếu cười như vậy thì đó là những vị tu sĩ tỳ 
kheo thiếu đạo đức Thánh hạnh. 


Giới thứ hai mươi lăm: Ngồi trong nhà cư sĩ chẳng đặng cười giởn, cần nên học. 


Vị tỳ kheo khi ngồi trong nhà người cư sĩ, phải ngồi ngay ngắn tề chỉnh nghiêm trang, giống 
như tướng người đại nhân, không được cười đùa giỡn hớt theo thói trẻ con, Không nên vừa 
nói, vừa cười, không nên cười mỉm với người khác, không nên cười nịnh bợ với người khác, 
không nên cười tình với người khác phái. 


Khi nói chuyện cũng như lúc đang ăn cơm, không nên cười giỡn hoặc nói chuyện phiếm, dù 
có việc đáng cười cũng không nên cười to tiêng. Nêu không nhịn được thì phải lây vạt y, áo 
che miệng lại rôi cười. 


Đây là hành động đạo đức của con người, khi ở trong nhà hay chùa, am, thất người khác thì 
không được cười giỡn to tiếng, dù ở trong nhà hay chùa, am, thất của mình cũng vậy, vì cười 
giỡn to tiếng, làm ồn náo là một hành động thiếu đạo đức nghiêm trang, tề chỉnh và trầm 
lặng. 

Người có giáo dục đạo đức thì không bao giờ cười giỡn to tiếng, mà luôn luôn giữ gìn sự 
điềm đạm, cười nói nhẹ nhàng, đúng cách, lúc nào cũng giữ bầu không khí thanh tịnh, trang 
nghiêm, êm đềm, vui tươi, hòa nhã, dù ở nhà mình hay đến nhà người khác hay bắt cứ nơi 
đâu đều giữ một mực như vậy. 


Tóm lại bảy giới luật này chỉ dạy chúng ta cách thức đi, đứng, ngồi, cho đúng đạo đức làm 
người và Thánh Hiền, khi đã học xong bảy giới luật này thì bốn hàng đệ tử của Đức Phật 
phải nghiêm trì, thực hành cho đúng, đừng để vi phạm mà sẽ trở thành người thiếu đạo đức. 
Khi đã thiếu đạo đức thì chúng ta chẳng khác gì là một con thú vật mang lớp người không 
hơn không kém. 


Muốn thoát ra những hành động của loài thú vật thì chúng ta phải có gắng thực hiện cho 
băng được những hành động đạo đức mà giới luật của Đức Phật đã dạy. 


Muốn vào cửa thiền định của Đạo Phật, phải dùng chìa khóa Giới luật thì sẽ mở được cửa. 


Ngoài chìa khóa giới luật ra thì không còn phương cách nào mở cửa Tứ Thánh Định và Tam 
Minh. 


CHƯƠNG IV: ĂN UÓNG PHẢI TRANG NGHIÊM, TÈ CHỈNH 
(Có 23 giới từ 26-48) 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


GIỚI ĐỨC LÀM NGƯỜI - Tập I 34 


Giới thứ hai mươi sáu: Giữ chánh ý khi thọ đồ ăn, cần nên học. 


Vị tỳ kheo khi thọ dụng cơm canh phải cẩn thận, không được làm đỗ tháo, phải ăn uống gọn 
gàng, nhẹ nhàng và vén khéo. Ăn uống phải từ tốn, không được ngốn ngấu, cũng không 
được nhai từng hạt cơm một, miếng ăn phải vừa với miệng của mình, không được quá lớn 
mà cũng không được quá nhỏ. 


Giới thứ hai mươi sáu này, Đức Phật đã dạy tổng quát về đạo đức cách thức ăn uống của 
một vị tỳ kheo Tăng cũng như tỳ kheo Ni rất đầy đủ, tuy chỉ có mấy danh từ đơn giản, nhưng 
nếu vị tỳ kheo nào lưu ý thì thấy cả một đạo đức về ăn uống của con người có giáo dục, có 
học thức. 

Người có đạo đức thì không bao gờ phạm vào giới này, luôn luôn sống đầy đủ oai nghỉ 
chánh hạnh trong lúc ăn uống, khiến cho mọi người càng kính trọng Tăng và Ni. 


Chính những hành động tu tập đạo đức này là để ly dục ly ác pháp, là để tâm không phóng 
dật, là để tâm bắt động trước các pháp và các cảm thọ, là để tâm đạt đến giải thoát hoàn 
toàn. 


Hành động ăn uống là một hành động hết sức đạo đức đối với mình. Nếu ăn nhanh quá, 
nhai thực phẩm không nhỏ dễ sanh ra bịnh tật làm khổ mình, còn ăn chậm quá làm mắt thì 
giờ vô ích, ăn ngốn ngấu là tướng cố ăn, tham ăn, ăn như vậy là cách thứ ăn của kẻ phàm 
phu tục tử, chớ không phải cách ăn của người có đạo đức, có giáo dục. Người ăn uông 
không đúng cách sẽ khiến cho người khác chê cười và khinh thường. 


Người tu sĩ Đạo Phật khi ăn uống cần nên tránh cách ăn thô tháo như vậy vì nó làm mắt vẻ 
đẹp và phạm hạnh của người tu hành chân chánh của Đạo Phật. 


Người đời chỉ biết lo làm ra của cải để sống, ít có ai để ý về cách thức ăn uống, ai muốn ăn 
làm sao cũng được, hầu như họ xem thường về cách thức ăn uống, miễn ăn như thế nào 
cho no bụng mà thôi. 


Nhiều khi chúng ta vô tình ăn uống theo cách giống như loài thú vật mà không biết, cách ăn 
chẳng khác một con thú đang ăn tươi nuốt sông những miêng thịt của loài vật khác còn tươi 
máu chưa khô. 


Phật dạy cách ăn uống có đạo đức để con người vượt ra khỏi cách ăn uống của loài thú vật. 
Phàm làm người phải biết cách ăn uống như thế nào là con người và ăn uống như thế nào là 
con vật? Ăn uống đúng cách đạo đức mà Đức Phật đã dạy trong kinh giới thì mới trọn vẹn 
đạo đức làm người, bằng nếu xem thường cách ăn uống, coi chừng trở thành con thú vật 
không hay. 


Chúng ta là tu sĩ của Đạo Phật đã được học giới luật về ăn uống thì chúng ta phải nghiêm trì, 
đừng đề vi phạm thì mới xứng đáng là những bậc Thánh Tăng và Thánh Ni, mới xứng đáng 
là bậc Thây Trời Người. 


Giới thứ hai mươi bảy: Thọ cơm vừa bát ăn, cần nên học. 


Vị tỳ kheo khi thọ cơm và thực phẩm vừa đầy bát, không được nhận đầy tràn, không được 
ém cơm, không được cơi ngọn, và không được xin thêm mang ở ngoài bát, v.v... 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


GIỚI ĐỨC LÀM NGƯỜI - Tập 1 35 


Khi nhận bát cơm đầy tràn hoặc ém hoặc cơi ngọn tức là thầy tỳ kheo còn tham ăn; mà tâm 
còn tham ăn thì còn tham tắt cả; còn tham tất cả vật chất thế gian thì đi tu theo Đạo Phật để 
làm gì? Chẳng có ích lợi gì cho mình cả mà còn làm mang tiếng xấu cho Đạo Phật. Tốt hơn 
nên về đời mặc chiếc áo người cư sĩ còn quí hơn và không mặc nợ của đàn na thí chủ, mắc 
nợ đàn na thí chủ rất khổ, kiếp sau phải trả bằng thân trâu cày, ngựa cỡi hoặc làm tôi tớ 
trong nhà người trải qua nhiều đời kiếp. 


Mục đích của đạo Phật là phải ly dục; ly dục tức là ly tâm tham. Vì thế người tu sĩ Đạo Phật 
phải cảnh giác khi ăn uống xem tâm mình còn tham ăn hay không? Nếu còn tham ăn thì nên 
quán thực phẩm bắt tịnh hôi thúi, ăn nơi miệng thì còn dục lạc nuốt khỏi cổ thì trở thành đồ 
uế trược, thấy mà ghê gớm và mùi hôi thúi khó chịu, nên dùng pháp như lý tác ý: Thực 
phẩm là đồ bắt tịnh, uế trược không nên tham ăn phải từ bỏ và viễn ly xa lìa. 


Tánh tham ăn là một tánh rất xấu, người ở ngoài đời có học đạo đức, họ còn từ bỏ tánh tham 
ăn, huông chúng ta là những tu sĩ đệ tử của Đức Phật, nương theo con đường Đạo giải 
thoát, mà không giải thoát được tham ăn thì còn giải thoát cái gì? 


Người tham ăn là một người thiếu đạo đức làm người. Vì loài thú vật bản tánh tham ăn nên 
thường giết hại lẫn nhau; nếu con người không vượt ra hành động tham ăn thì cũng giống 
như con thú vật. 


Đạo đức làm người không chấp nhận những người tham ăn, thế mà con người không học 
tập và xây dựng mình trên nền tảng đạo đức làm người từ bỏ tánh tham ăn này. Từ bỏ tánh 
tham ăn tức là tránh giết hại nhau và đấu tranh với nhau vì miếng ăn. Vì miếng ăn mà chà 
đạp lên nhau thì còn đâu là đạo đức làm người. 


Người ta bảo: thương trường như chiến trường. Đúng là con người đang đói đạo đức, nên 
mới biên thương trường thành chiên trường. 


Vì thiếu đạo đức làm người, con người giết con người bằng mọi thủ đoạn độc ác hơn loài 
câm thú. 


Người tu sĩ Đạo Phật cần phải cảnh giác xa lìa tâm tham ăn để giữ trọn giới luật của Đức 
Phật đã dạy về ăn uống, vì tham ăn là tánh rất xấu và ăn uống không đúng tư cách đạo đức 
làm người thì chẳng khác nào là con thú vật. Như vậy làm sao xứng đáng là đệ tử Phật và 
làm sao làm gương tốt cho tín đồ? 


Giới thứ hai mươi tám: Thọ canh vừa bát ăn, cần nên học. 


Vị tỳ kheo không được thọ cơm quá nhiều, không còn chỗ đề thọ canh, nghĩa là nhận cơm và 
canh vừa đầy bát mà thôi, không được dư thừa ra ngoài. Nếu sức ăn nhiều nên dùng cái bát 
lớn, chớ không nên dùng bát nhỏ mà nhận cơm canh, vì bát nhỏ sẽ dư tràn ra ngoài, trông vị 
tỳ kheo có vẻ còn tham ăn quá độ. 


Tánh tham ăn là một tật rất xấu, người ở ngoài đời mà còn tánh đó thì mọi người khinh chê 
và coi rẻ, huông chỉ chúng ta là những tu sĩ Phật Giáo mà còn mang tánh đó thì tín đô và 
người đời xem chúng ta ra gì. 


Thà không làm tu sĩ thì thôi, nếu đã làm tu sĩ thì phải sống cho đúng cách, bỏ tánh tham ăn, 
còn tánh này thì không bao giờ tu giải thoát được. Tăng và Ni hãy lưu ý giới này, đừng xem 
thường mà chiêc áo tu sĩ chẳng ra gì. 


Đạo đức ở đời người ta cũng không chấp nhận tánh tham ăn, người tham ăn là người thiếu 
giáo dục đạo đức. Trẻ con đều mang tánh tham ăn cho nên phải được giáo dục từ lúc còn 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


GIỚI ĐỨC LÀM NGƯỜI - Tập 1 Su 


thơ ấu, sau này lớn lên mới trở thành người có đạo đức không còn tham ăn, nếu không được 
giáo dục như vậy lớn lên chúng sẽ còn mang tánh tham ăn. 


Người ta đừng nghĩ rằng người lớn không tham ăn. Nếu không được giáo dục đạo đức, 
người lớn vẫn tham ăn như thường. Thấy ai còn mang tánh tham ăn thì biết người đó thiếu 
giáo dục đạo đức về ăn uống. 


Tham ăn là một tánh rất xấu cần phải được khắc phục để thực hiện đạo đức làm người cho 
tốt đẹp. Người tu sĩ đệ tử của Đức Phật không nên vi phạm giới này. Vi phạm giới này sẽ 
làm mắt oai nghi tế hạnh phạm hạnh của người tu, khiến cho người khác có sự hiểu biết sẽ 
khinh chê Phật Pháp và sau này còn thọ tội ây rất nặng, không thể tha thứ hoặc sám hối mà 
hêt được. 


Giới này dạy cách thức xới cơm và thực phẩm vào bát, nếu ăn nhiều thì dùng bát to, ăn ít thì 
dùng bát nhỏ, nghĩa là lầy cơm và đồ ăn không được đầy tràn bát mà phải lưng dưới bát, 
phải lấy vừa đủ ăn không được ém, không được cơi vun, VÌ ém và cơi vun chứng tỏ tâm còn 
tham ăn nhiều. Như trên đã nói tham ăn là một tánh rất xấu, mà đã có tánh xấu đó thì không 
thể nào gọi là người có đạo đức được. Người có đạo đức thì không bao giờ có tánh tham 
ăn, hễ có tham ăn thì không có đạo đức. Bản chất tham ăn là bản chất loài thú vật. Nếu 
người nào còn tham ăn là người đó còn mang bản chất thú vật. 


Vì vậy, khi xới cơm vào bát chỉ vừa đủ ăn không được dư thừa ra ngoài; dư thừa ra ngoài 
tức là tham ăn. Mỗi mỗi hành động về sự ăn uống, nếu không giữ gìn nghiêm chỉnh giới luật 
này thì sẽ mang tiếng là người tham ăn, người tham ăn là người rất tệ và rất xấu. 


Chúng ta là những tu sĩ Phật Giáo phải giữ gìn giới luật này nghiêm chỉnh không được để vi 
phạm. Nếu vi phạm là chúng ta đã tự đào mồ không những chôn mình mà chôn luôn cả Phật 
Giáo. 


Giới thứ hai mươi chín: Cơm canh đồng ăn, cần nên học. 


Vị tỳ kheo khi thọ thực, không được vội vàng ăn mà phải chờ dọn thực phẩm đầy đủ rồi mới 
ăn. Nghĩa là cơm và thực phâm được dọn lên mâm bàn đây đủ thì mới ăn, còn đang dọn thì 
không được ăn. 


Người tu sĩ đệ tử của Đức Phật phải hiểu biết rõ ràng và tin tưởng trong những oai nghỉ tế 
hạnh nào mà giới luật đã dạy cũng đều rất quan trọng cho đời sống tu hành của mình. Về 
vấn đề ăn uống cũng vậy, phải hết SỨC cần thận, không được xem thường, mặc dù đang đói 
hết sức cũng phải giữ gìn nghiêm cần. 


Lúc nào cũng gìn giữ oai nghi tế hạnh tề chỉnh, nghiêm trang, không được hốp tốp ăn đại, ăn 
đùa mà phải chờ dọn cơm lên đầy đủ và mọi người được mời thọ trai đều ngồi vào bàn xong, 
thì mình là người ngồi sau chót, nếu được mời trước tiên thì mình ngồi vào trước, nhưng 
phải chờ đợi đủ mặt và mọi người bắt đầu ăn thì mình mới ăn. 


Đây cũng là một hành động đạo đức dạy về cách ăn uống, nếu một người ngồi vào bàn ăn 
chưa dọn xong mà lo vội ăn là người thiếu đạo đức. Ngoài đời nếu ai giữ gìn hành động đạo 
đức này không khéo sẽ bị người ta khinh chê huống là chúng ta, những tu sĩ đệ tử của Đức 
Phật thì càng phải ăn uống từ tến không được hấp tấp, vội vàng trong những giờ phút thọ 
thực cùng với mọi người. 


Chúng ta đừng nên xem thường những gì Phật đã dạy. Phật dạy những gì đều có một giá trị 
đạo đức giải thoát rât lớn cho đời sông của con người. 


Xưa các Tổ đã không hiểu về giới luật đạo đức làm người làm Thánh Nhân nên các Tổ đã 
cho một trăm giới chúng học này là giới khinh, tội nhẹ và khinh thường nó. Sự thật nó không 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


GIỚI ĐỨC LÀM NGƯỜI - Tập 1 an 


khinh chút nào cả và tội nó cũng không nhẹ đâu, vì người phạm giới này sẽ làm cho người 
khác khinh chê Phật Pháp; mà kẻ nào làm cho người khác khinh chê Phật Pháp thì kẻ đó 
phải chịu tội đọa Địa Ngục. Bởi, những giới luật này là đạo đức của con Người và Thánh 
Nhân, nó thể hiện những hành động đạo đức làm Người và làm Thánh Nhân rõ nét và cụ thể 
mà không ai chê được, nó còn mang đến sự lợi ích rất lớn cho đời sống của chúng ta trong 
suốt cuộc đời. 


Trên bước đường tu tập Thiền Định để giải thoát bốn sự khổ của kiếp người là: sanh, già, 
bịnh, chết, giới luật là pháp môn ly dục ly ác pháp, đưa tâm con người đến chỗ thanh tịnh 
hoàn toàn, sống đầy đủ đức hạnh làm Người và Thánh Nhân. 


Giới thứ ba mươi: Dùng thứ lớp ăn, cần nên học. 


Vị tỳ kheo, khi ăn cần phải theo thứ lớp, món ăn nào ở gần thì nên lấy mà ăn, đừng vói tay 
lấy món ăn ở xa, vói lầy như vậy chứng tỏ tâm VỊ ấy còn tham ăn, và hành động vói lấy như 
vậy sẽ làm mắt oai nghi tế hạnh trong khi ăn uống của người tu sĩ Phật Giáo. 


Trong tô hoặc đĩa thực phẩm, đừng bươi móc lấy món ăn ưa thích hoặc ngon béo, v.v... 
Tóm lại ăn không nên lựa chọn món ăn. 


Đối với người tu sĩ, ăn chỉ là món thuốc trị bịnh đói của thân tứ đại; ăn chỉ để nuôi sống thân 
tu hành, chớ không phải để trang điểm thân cho đẹp; ăn không phải để cầu ngon miệng; ăn 
không phải đề tìm kiếm những món cao lương mĩ vị. Người tu sĩ phải ý thức điều này vì sự 
tu hành nhằm mục đích ly dục ly ác pháp khiến cho tâm không phóng dật, làm cho tâm thanh 
tịnh, nhờ đó tâm mới nhập được các chánh định dễ dàng. Nếu ăn uông còn chọn thức ăn bổ 
vi có nhiều dinh dưỡng thì đó là nô lệ cho thân tứ đại, sợ ốm, sợ gây, sợ bịnh, sợ đau, 

. Óm gầy, bịnh đau là do nhân quả chứ không phải do chỗ ăn uống. Có nhiều người 
muốn ăn uÔng những thực phẩm đầy đủ dinh dưỡng thì lại không có mà ăn; lại có những 
người ăn uông thực phẩm đầy đủ dinh dưỡng mập, béo mà lại bịnh tật Ốm đau. Cho nên 
người chạy theo ăn uống dinh dưỡng chỉ là một lý luận tham ăn để chạy theo dục lạc thế 
gian. 


Ăn uống có dinh dưỡng hay không có dinh dưỡng đều do nhân quả, chứ không thể muốn mà 
có được; còn đau Ôm bịnh tật cũng đêu do nhân quả, chứ không phải do ăn uông đây đủ dinh 
dưỡng mà không bịnh tật đau ôm. 


Bởi vậy, một trăm giới chúng học là những hành động đạo đức rất cụ thể của những ai quyết 
đi tìm đường giải thoát của Đạo Phật đê ra khỏi cuộc đời đây đau khô này, thì nên tránh sự 
tham ăn tham uông. 


Hành động lựa món ăn trong đĩa hoặc vói tay lấy món ăn ở xa hoặc móc trong bát mà ăn, là 
hành động thiếu đạo đức, thể hiện tánh tham ăn rõ nét. Người đời nhìn thấy hành động như 
vậy sẽ khinh chê, nhất là chúng ta, những tu sĩ Phật Giáo, nếu để người đời khinh chê thì 
còn gì giá trị Phật Pháp. Nên tỳ kheo Tăng và tỳ kheo Ni, khi ăn uống phải dè dặt cẩn thận 
không được có những hành động như vậy. 


Là tu sĩ Phật Giáo tất cả giới luật của Phật đã dạy không được bỏ giới nào, vì giới nào cũng 
dạy đạo đức làm Người, làm Thánh Nhân rất xứng đáng và có một giá trị giải thoát tuyệt vời. 
Chính những đạo đức trong giới luật đã dạy chúng ta xa lìa các ác pháp để có được một tâm 
hồn thanh thản, an vui và vô sự. 


Tóm lại loài thú vật ăn uống để sống không có đạo đức, còn con người thì ăn uống vừa để 
nuôi thân sống mà cũng vừa thể hiện những hành động đạo đức không làm khổ mình khổ 
người. Ăn uống không phải vì miếng ăn mà ăn để sống, sống để tu hành thoát khổ. 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


GIỚI ĐỨC LÀM NGƯỜI - Tập 1 38 


Giới thư ba mươi mốt: Chẳng đặng moi giữa bát ăn, cần nên học. 


Vị tỳ kheo, khi thọ thực, phải ăn từ trên xuống dưới, chớ không được moi giữa bát mà ăn, 
không được ăn cơm không mà cũng không được ăn thực phẩm không. Phải ăn có thực 
phâm và cơm hòa lân nhau mà ăn, ăn như vậy mới đúng cách của người tu sĩ Đạo Phật. 


Giới này Phật dạy rất kỹ về cách thức ăn uống. Ăn uống mà moi giữa bát tức là kiếm đồ ăn 
ngon, ăn như vậy tâm còn ưa thích ăn ngon tức là tâm còn dục; tâm còn dục tức là tâm còn 
ác pháp; tâm còn ác pháp tức là tâm còn đau khổ; tâm còn đau khổ tức là tâm chưa giải 
thoát; tâm chưa giải thoát tức là tâm còn phạm giới; tâm còn phạm giới tức là người tu sĩ 
không có đạo đức. Người tu sĩ không có đạo đức thì đi tu để làm gì, tốt hơn là nên làm 
người cư sĩ ở ngoài đời tự làm lấy sống không mắc nợ đàn na thí chủ. Còn nếu muốn làm tu 
sĩ thì phải giới luật nghiêm chỉnh, đức hạnh hẳn hòi thì sẽ đi đến giải thoát hoàn toàn. 


Muốn giải thoát, thì trước tiên người tu sĩ phải tu tập về ăn uống. Không được moi giữa bát 
mà ăn, hoặc lựa thực phẩm ăn không, hoặc ăn cơm không rôi ăn thực phẩm sau. Ăn như 
vậy tức là tâm chạy theo dục về ăn uống. Hành động đó khiến cho người cư sĩ nhìn thấy chê 
cười, khinh bỉ, họ bảo tu hành mà còn tâm tham ăn ngon, giống như trẻ con, không phải là 
người lớn. 


Vậy vị tỳ kheo đệ tử của Phật phải có gắng khắc phục làm chủ sự ăn uống, giữ gìn oai nghỉ 
tê hạnh nghiêm chỉnh không nên đề vi phạm những lôi lâm nhỏ mọn này. 


Ăn uống là một hành động đạo đức của con người, chúng ta cần phải biết, nếu không biết 
đạo đức về ăn uống thì không khéo sự ăn uông của chúng ta cũng giống như những con 

vật. Con vật không có đạo đức nên muốn ăn sao cũng được. Còn con người phải có những 
hành động tề chỉnh nghiêm trang hơn loài thú vật, nghĩa là phải có những hành động đạo đức 
biết cách thức ăn uống mới được gọi là con người. 


Cho nên cái ăn uống của con người phải có tư cách đạo đức biết nhường nhịn trong bữa ăn 
rõ ràng, cụ thê mới là một con người, không còn là con vật. 


Con người cũng từ ăn bóc bằng tay, cắn xé bằng răng và lần lượt tu sửa biến dần thành 
những hành động của con người hơn để thoát ra kiếp thú vật bằng cách ăn với chén, bát, 
muỗng, nĩa, dao, đũa, v.v.. 


Những hành động này được Đức Phật dạy trong giới luật để cho người tu sĩ có đầy đủ oai 
nghỉ tế hạnh đạo đức phạm hạnh của một vị Thánh tăng và Thánh ni. Người tu sĩ Đạo Phật 
cân lưu ý và giữ gìn cho trọn vẹn một trăm giới chúng học này. Nó là hành động đạo đức 
của con người và Thánh Nhân về sự ăn uống. 


Giới thứ ba mươi hai: Nếu tỳ kheo không bịnh chẳng đặng đòi cơm canh cho mình, 
cân nên học. 


Vị tỳ kheo không bịnh, khi được Phật tử cúng dường cơm và thực phẩm khô thì không được 
phép xin thêm canh hoặc sữa, đê hô, v.v... 


Khi đi khất thực, cơm canh không được để lẫn lộn nhau, hay lấy cơm phủ lên canh và thực 
phẩm để xin thêm canh và thực phẩm nữa, đó là tham cầu cho nhiều thực phẩm, vì tâm 
buông lung theo lòng tham ăn, nên tính việc ăn uống, chớ không phải có tâm tưởng nhàm lìa 
ăn uống. Người tu sĩ mà còn có tâm không nhàm lìa ăn uống thì không nên đi tu làm gì, vì có 
đi tu cũng chẳng ích lợi gì cho mình và cho người khác, nhiều khi còn làm ảnh hưởng chung 
cho các vị tỳ kheo phạm hạnh khác và làm cho kẻ khác khinh chê Phật Giáo. 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


GIỚI ĐỨC LÀM NGƯỜI - Tập 1 39 


Vậy chúng tôi xin kêu gọi quí vị tỳ kheo Tăng và tỳ kheo Ni hãy giữ gìn một trăm giới chúng 
học cho nghiêm chỉnh đê Phật Giáo không bị mai một và thường còn mãi mãi. 


Xin quí vị đừng tưởng một trăm giới chúng học là giới khinh mà hãy xem nó là đạo đức của 
Phật Giáo, là một nền tảng vững chắc trên đường tu tập đi đến giải thoát. Phận sự của 
người xuất gia, dù khất thực được nhiều hay ít thực phẩm, dù đang ăn đều phải nhớ thiểu 
dục là gốc, tri túc là cội nguồn giải thoát. 


Đạo đức và phạm hạnh của con người và tu sĩ không cho phép quí vị xem thường những 
giới luật này. Nếu quí vị xem thường những giới luật về hành động ăn uống này, thì quí vị 
không phải là những con người có đạo đức. Con người không đạo đức thì Đạo Phật không 
chấp nhận là đệ tử của mình. Cho nên những tu sĩ phạm giới là những tu sĩ ngoại đạo, dù họ 
có dùng những danh từ mạo nhận là tu sĩ Phật Giáo, nhưng chúng ta cũng dễ nhận ra qua 
đức hạnh giới luật. Xưa Đức Phật nêu lên một ví dụ: Có một bầy bò trong đó có năm ba con 
dê, những con dê ấy cố gắng làm cho giống những con bò, nhưng không làm cách nào giống 
được, nên cuối cùng những con dê vẫn là những con dê. 


Giới thứ ba mươi ba: Chẳng đặng lấy cơm phủ trên canh và thực phẩm để được cúng 
dường thêm nữa, cần nên học. 


Cơm canh tức là nói cơm và thức ăn, lấy cơm phủ trên thức ăn đề xin thêm, đó là mong cầu 
nhiều thức ăn, vì lòng tham nên tính việc ăn uống; người tu hành tìm cầu Sự giải thoát, chớ 
không phải đi tìm sự ăn uống, cho nên phải có tâm tưởng nhàm chán ăn uống. Người xuất 
gia tu hành dù được cúng dường nhiều thức ăn, khi ăn còn phải quán xét xem công đức tu 
hành của mình có xứng đáng thọ dụng bữa cơm này hay không? 


Nếu thấy giới luật chưa nghiêm chỉnh, công đức tu hành chưa sâu, thì thọ dụng bữa cơm . 
như ăn sỏi đá, vì nghĩ mình chưa xứng đáng thọ bửa cơm này, chớ có đâu lại tham ăn nhiêu, 
câu mong thực phâm ngon. 


Bởi vậy, người tu sĩ chân chánh khi thọ bửa cơm luôn luôn nhớ đến hạnh thiểu dục tri túc 
làm gỗc của người tu. 


Hành động lấy cơm phủ lên thực phẩm để xin thêm đó là một hành đọâng sai phạm rất lớn, 
đi ngược lại với Đạo Phật, vì Đạo Phật là Đạo ly dục ly ác pháp, có đâu lại tham ăn như vậy. 


Nếu là người quyết tâm tu giải thoát thì phải tránh xa những hành động tham ăn này, không 
được tái phạm lại nữa. Là một người tu sĩ đệ tử của Đức Phật phải luôn luôn xa lìa lòng 
tham, nhất là tham ăn. 


Nếu một vị tỳ kheo còn có lòng tham ăn, thì không nên làm một vị tỳ kheo, nên trở về đời 
sống cư sĩ, làm lại cuộc đời như bao nhiêu người bình thường khác, chỉ nên cố giữ gìn đạo 
đức nhân quả không làm khổ mình khổ người thì cũng được giải thoát an vui và hạnh phúc 
trong cuộc sống. Tham ăn là một tánh xấu, làm người cần phải tránh sự tham ăn, vì hành 
động tham ăn còn là bản chất của loài thú vật. Người mà còn tham ăn là người chưa có giáo 
dục đạo đức làm người. 

Cách thức ăn uống như thế nào, để xứng đáng là người có đạo đức, muốn được vậy thì phải 
học giới luật cho thông suốt và còn phải tu tập rèn luyện mọi hành động thân, miệng, ý của 
mình. 


Không ai từ trong bụng mẹ sanh ra mà đã biết tất cả đạo đức làm người làm Thánh Nhân. Vì 
thê, chúng ta thường có những hành động thiêu đạo đức mà không biết. 


Trên thế gian này có rất nhiều tôn giáo, mỗi tôn giáo đều có dạy đạo đức cả, nhưng không 
được toàn diện, chỉ có Đạo Phật mới có xây dựng giáo pháp của mình trên một nên tảng đạo 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


GIỚI ĐỨC LÀM NGƯỜI - Tập 1 40 


đức nhân bản không làm khổ mình khổ người. Chỉ có nền đạo đức này mới được đây đủ 
toàn thiện, chuyển hóa loài người thoát kiếp làm chúng sanh và còn thoát ra mọi sự khổ đau 
của kiếp sống làm người. 


Đạo Phật ra đời mang đến cho con người một nền đạo đức giải thoát, khiến cho người nào 
thực hiện được đạo đức này liền có một cuộc sống với một tâm hồn thanh thản, an vui, hạnh 
phúc. Vì thế, Đạo Phật mới được gọi là Đạo giải thoát. 


Giới thứ ba mươi tư: Chẳng đặng khi ăn nhìn trong bát người ngồi bên cạnh, cần nên 
học. 


Vị tỳ kheo, khi thọ thực nhìn vào bát của mình mà ăn, không được nhìn qua bát của người 
khác. Nhìn qua nhìn lại bát của người khác đó là hiện tướng tham ăn sanh lòng tật đố. Đó là 
tự mình chuốt lầy sự khổ đau cho chính mình, tự mình trói buộc thêm cho mình. Đã bỏ cuộc 
đời, bỏ sạch hết không còn gì cả, chỉ còn ba y một bát để xin ăn, thế mà tâm còn tham ăn là 
nghĩa lý gì? 


Nếu tánh còn tham ăn, thì không nên đi theo con đường của Đạo Phật, mà hãy chọn con 
đường khác. Còn lòng tham ăn này mà đi tu theo Đạo Phật thì chẳng có ích lợi gì cho mình, 
và cho người khác, trái lại còn làm hại cho Phật Giáo. 


Nếu là vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật, phải xa lìa, phải từ bỏ lòng tham ăn này, thì con đường 
giải thoát kia mới mong đạt được. 


Đang ăn mà ngó nhìn vào bát của người khác là một hành động thiếu đạo đức. Ở ngoài đời 
người ta còn không làm như vậy huống chúng ta là những tu sĩ đệ tử của Đức Phật thì phải 
giữ gìn những oai nghi tế hạnh này mà trong giới luật Phật đã dạy, không được vi phạm, vì vi 
phạm giới này người đời sẽ khinh chê và xem thường Phật Pháp. 


Đang ăn mà nhìn vào trong bát người khác là một hành động thiếu lịch sự, thiếu lễ độ, thiếu 
đạo đức về ăn uống. Giới này Phật dạy chúng ta phải sống có lịch sự, có lễ độ, có đạo đức 
trong lúc ăn uống. Tuy rằng một hành động ăn không nhìn vào bát người khác, mà ai thực 
hiện được thì có cả ba điều đạo đức tốt đẹp làm người, quí vị tu sĩ cũng như cư sĩ hãy giữ 
gìn giới luật này, đừng nên vi phạm. 


Giới thứ ba mươi lăm: Trong khi thọ thực phải nhất tâm tưởng nơi bát ăn của mình, 
cần nên học. 


Vị tỳ kheo vì muốn thành tựu đạo nghiệp, nên khi thọ thực không được nhìn ngó hai bên, mà 
phải nhiếp tâm quán tưởng, ăn là giúp cho thân thể mạnh khoẻ để tu tập; ăn là vị thuốc trị 
bịnh đói của cơ thể, chớ không phải ăn để tìm cầu sự mập béo; ăn cũng không phải để trang 
sức làm đẹp thân thể; ăn cũng không phải để cầu cho ngon miệng và cũng không cầu cho 
trường thọ sống lâu. 


Người tu sĩ không nên chọn những thức ăn bổ dưỡng có đầy đủ vitamin, theo như lời các 
bác sĩ Tây y và Đông y đã dạy, cách thức ăn uông như vậy là những người còn sợ chết, 
nhưng có ai tránh khỏi cái chết đâu, dù có ăn đầy đủ những chất bổ cũng không thoát khỏi 
sự vô thường của thân này. 


Đối với người tu sĩ, mục đích ăn là để sống tu hành. Bắt kỳ cái gì ăn mà sống được thì ăn, 
nhưng món ăn phải không có sự đau khô của chúng sanh, tức là không ăn thịt chúng, vì ăn 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


GIỚI ĐỨC LÀM NGUỜI - Tập 1 41 


thịt chúng sanh là làm đau khổ chúng sanh, là gieo nhân ác. Thực phẩm nào ăn vào mà 
không làm đau khổ thân dù ngon hay dở, dù bổ hay không bổ đều ăn cả, còn thực phẩm nào 
có ngon bổ đến đâu mà ăn vào sanh bịnh tật đau khổ thì nhất định không ăn. Đó là trí tuệ 
của người tu sĩ. 


Cho nên người tu sĩ đệ tử của Đức Phật, luôn luôn phải giữ chánh niệm hiện tiền, đừng để 
tâm tán loạn chạy theo ăn uống ngon ngọt. Một khi ăn những thực phẩm nuốt vào khỏi cổ thì 
phải xem như nuốt những đồ bắt tịnh, uế trược. 


Vị tỳ kheo khi thọ thực phải tư duy: Ăn cơm đây do con người làm ra rất khó nhọc và nặng nê 
bằng cả công sức. Trong bát cơm này, người ta phải đỗ mồ hôi quá nhiêu mới có; tính ra mỗi 
hạt cơm là mỗi hạt mô hôi. Cơm này làm ra được rắt gian nan, cực khổ. Vậy khi ta nuốt khỏi 
cỗ rồi, nó trở thành đồ bắt tịnh. Trãi qua cách đêm biến thành đỗ nhơ nhớp, hôi thúi. Trước 
kia khi mới làm ra nó là đồ ngon ngọt thơm tho, thấy nó là bắt thèm muốn ăn, còn bây giờ thì 
không muốn nhìn. 


Vị tỳ kheo người tu sĩ đệ tử của Đức Phật cần phải suy nghĩ như vậy và còn suy nghĩ hơn 
nữa: Nếu ta tham ăn uống sau này sẽ đọa vào ba đường khổ: Địa Ngục, Ngạ Quỷ và Súc 
Sanh. Suy tư như vậy từ đó tâm ta sanh ra nhàm chán và xa lìa ngũ dục lạc thế gian, chớ 
đừng theo miệng lưỡi của Thiền Đông Độ: Đói ăn khát uống mệt ngủ liền. Đó là lời nói để 
che đậy hành động phạm giới, phá giới, phi đạo đức và tự dối tâm mình để chạy theo dục thế 
gian, mà cứ ngỡ rằng mình đã là tự tại vô ngại. Không ngờ đã bị ngũ dục lạc xỏ mũi mà vì 
sợ người khác chê cười, nên túng thế phải dùng những lời nói che đậy lòng tham đắm nhiễm 
của mình và cũng để lừa đảo tín đồ. 


Vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật phải sáng suốt và cảnh giác, đừng để những ngôn ngữ của 
các vị Tổ Sư Thiền Đông Độ tự lừa đảo mình, lừa đảo người. Đã có biết bao nhiêu người 
dùng câu nói này, tự lừa dối mình và dối người, chỉ huênh hoang trong ngôn ngữ mà tu hành 
chẳng ra gì. 


Với tâm của quí vị, giải thoát quí vị đều biết rất rõ ràng và không giải thoát quí vị cũng biết rất 
rõ đừng dùng ngôn ngữ vô sở đắc tự lừa dôi mình dôi người thì không tốt. 


Vậy từ đây, giới luật này (100 giới chúng học) quí vị cần phải giữ gìn nghiêm chỉnh, đề tìm lấy 
con đường giải thoát chân thật nơi tâm của quí vị, đó là đạo đức không làm khô mình khô 
người. 

Một trăm giới chúng học là một trăm hành động đạo đức không riêng cho các vị tỳ kheo Tăng 
và tỳ kheo Ni mà cho tất cả mọi người; ai ai cũng cân phải học tập và trau dôi đạo đức này đê 
không làm khô mình khô người và hưởng được một đời sông hạnh phúc an vui. 


Giới thứ ba mươi sáu: Chẳng đặng vắt cơm lớn miếng để ăn, cần nên học. 


Vị tỳ kheo không nên ăn miếng cơm to quá, cũng không nên ăn miếng cơm quá nhỏ, cũng 
đừng ăn giống như người dâm nữ, mỗi lần ăn hai ba hột cơm. Phải ăn vừa miệng, ăn phải 
chậm chạp, từ tốn, nhẹ nhàng, ăn phải giống như con tượng vương ở trên núi tuyết, ăn 
miếng kia vào miệng rồi, lầy vòi tém miêng sau để sẵn, cơm trước nuốùt xong và tiếp miếng 
cơm sau vào miệng cứ thế tuần tự cho đến khi ăn xong bữa. 


Trên đây, Đức Phật dạy cách ăn uống rất rõ ràng đầy đủ oai nghi đức hạnh của một vị tỳ 
kheo. Cách thức ăn như vậy không thể bị ai chê được, kẻ phàm phu tục tử ăn nhiều cách, 
nhưng ta xét thấy không có cách nào ăn uống oai nghi tề chỉnh bằng cách ăn của người tu sĩ 
đệ tử Đức Phật. 

Thế mà, vị tỳ kheo không đề ý hoặc xem thường lời dạy giới luật về ăn uống của Đức Phật 
đến đổi đi, đứng ,nằm, ngồi, ăn uống, nói nín,2 đều thô lỗ như kẻ phàm phu tục tử. 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


GIỚI ĐỨC LÀM NGUỜI - Tập 1 42 


Vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật phải nhớ ăn, uống, đi, đứng, nằm, ngồi, v.v? phải như tượng 
vương, không được phạm vào một trăm giới chúng học này, vì phạm vào một trăm giới 
chúng học này quí vị tỳ kheo Tăng và tỳ kheo Ni sẽ không bằng người có đạo đức ngoài đời 
và như vậy người ta sẽ khinh chê Phật Pháp cho rằng Phật Giáo không có dạy đạo đức làm 
người và làm Thánh Nhân. 


Nếu ai bảo rằng Đạo Phật không có đạo đức thì hai trăm năm chục giới tỳ kheo Tăng và ba 
trăm bỗn mươi tám giới tỳ kheo Ni, không phải là đạo đức của Đạo Phật sao? 


Đạo đức của Đạo Phật rất rõ ràng và cụ thể. Mỗi mỗi hành động trong cuộc sống hằng ngày 
đều thực hiện toàn thiện, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh thì không 
thể nào có ai chê trách được rằng Đạo Phật không có đạo đức. Vậy mà tu sĩ Phật Giáo hiện 
giờ luôn luôn phá giới, phạm giới tức là phá đạo đức của mình; phá đạo đức của mình tức là 
làm khổ mình, khổ người và làm khổ chúng sanh. Cho nên phần đông tu sĩ Phật Giáo hiện 
giờ không hiểu đạo đức của Đạo Phật. Họ chỉ hiểu đạo đức của Đạo Phật là một thứ đạo 
đức mê tín mà Phật Giáo Đại Thừa dựng lên. 


Giới thứ ba mươi bảy: Ăn cơm chẳng được hả miệng to, cần nên học. 


Vị tỳ kheo, khi thọ thực không được hả miệng to để bỏ cơm vào. Hành động hả miệng to bỏ 
cơm vào là hành động quá thô lỗ của kẻ phàm phu tục tử, không phải của người có giáo dục 
đạo đức. Người tu sĩ đệ tử của Phật cần nên tránh xa hành động thô tháo này. Nó thô lỗ và 
xem rất dị kỳ khi hả miệng to bỏ cơm vào. Cho nên Phật chế giới này là để ngăn chận hành 
động ăn uống quá thô tháo của một số tỳ kheo còn tâm tham ăn, chưa chịu xả bỏ xa lìa, nhìn 
thấy thực phẩm đồ ăn là đã muốn bốc hốt ăn liền, làm như đã nhịn đói hai ba ngày. 


Vị tỳ kheo phải tập làm chủ thắng tâm mình, đừng đề tật nào tánh nấy theo kiểu phàm ăn của 
thế tục thì rất là khó coi mà nhất là tu sĩ lại càng khó coi hơn. 


Hành động phi oai nghi tế hạnh như vậy sẽ làm mắt phạm hạnh của vị tỳ kheo. Người đời 
nhìn thấy, họ sẽ xem thường các vị tỳ kheo, không những riêng một người mà chung hết tất 
cả các vị khác: Một người làm xấu cả bậu mang nhơ. 


Người há miệng to ăn uống. như vậy không phải tư cách của người có đạo đức. Như trong 
kinh giới đã dạy ăn cơm chẳng đặng há miệng to. Đây là một hành động đạo đức đối với 
mình, tự mình làm xấu cho mình khiến mọi người khinh chê mìn. Phải nói hành động này là 
hành động thiếu đạo đức đối với bản thân. 


Vậy quí vị tỳ kheo Tăng và tỳ kheo Ni cùng tất cả cư sĩ nam nữ và mọi người phải giữ gìn 
giới hạnh này đê mình có đạo đức đôi với mình, đừng đề bị mọi người ở đời chê bai. 


Giới thứ ba mươi tám: Không đặng ngậm cơm nói chuyện, cần nên học. 


Vị tỳ kheo, trong khi thọ thực, miệng đang nhai cơm, thì không được nói chuyện, phải im lặng 
mà ăn, phải giữ gìn trang nghiêm, thanh tịnh trong giờ thọ thực, . phải nghiêm tịnh giữ chánh 
niệm trong khi đang ăn. Có giữ gìn oai nghi tế hạnh trong ăn uống như vậy thì mới xứng 
đáng là vị đệ tử của Đức Phật. 


Cơm còn nhai trong miệng mà nói chuyện, đó là thói quen của người thế tục và của ngoại 


đạo, chớ oai nghi tế hạnh của một vị đệ tử Đức Phật thì không bao giờ có vi phạm như vậy. 
Nêu đang nhai cơm mà nói chuyện thì không phải tu sĩ Đạo Phật, đó là tu sĩ ngoại đạo, giới 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


GIỚI ĐỨC LÀM NGƯỜI - Tập 1 43 


luật này đã xác định như vậy. Vị tỳ kheo nào vi phạm thì tất cả tín đồ xem đó là tu sĩ ngoại 
đạo giả danh Phật Giáo. 

Nếu khi đang ăn, có vị Thượng tọa kêu thì chỉ thoát ra tiếng dạ đừng nên nói gì nhiều. 

Khi đang ăn, có người đem thêm đồ ăn, thấy vừa đủ ăn, thì chỉ cần ra dấu ngăn lại chớ 
không nên nói: Thôi đủ rồi, không dùng nữa, chỉ bấy nhiêu lời trong bữa ăn còn không nói, 
huống là nói chuyện tào lao, chuyện phiếm, chuyện ngoài đường sao? 


Các vị tỳ kheo cần nên nhớ kỹ đừng để vi phạm mà người đời khinh chê Phật Pháp. 


Ăn cơm mà nói chuyện, không đúng tư cách đạo đức của người tu sĩ đệ tử của Đức Phật, 
người ở ngoài đời có giáo dục đạo đức, ăn cơm người ta còn không nói chuyện, huống là 
chúng ta, những tu sĩ tỳ kheo Tăng và tỳ kheo Ni, ăn uống lại nói chuyện sao? Chúng ta phải 
giữ gìn nghiêm chỉnh không được vi phạm giới này. 


Giới luật này xem thì dễ, nhưng thói quen, tật nói chuyện trong bữa ăn đã nhiễm lâu đời 
thành một thói quen, xem vậy chớ không dễ giữ gìn được cần phải cố gắng hết sức mới có 
giữ được, chớ nên khinh thường. 


Giới thứ ba mươi chín: Chẳng đặng vắt cơm nắm xa thấy vào miệng, cần nên học . 


Người Án Độ hay dùng tay bốc cơm ăn, do đó mới có vắt cơm để cách xa thẫy vào miệng. 
Vị tỳ kheo khi ăn uống không được nắm thực phẩm ném vào miệng mà phải nhẹ nhàng bỏ 
vào miệng một cách khéo léo, gọn ghẽ, đó là theo phong tục người Án Độ. Còn người Việt 
Nam thì không được ăn như vậy mà phải Mười muỗng hoặc đũa. Phong tục Án Độ bốc ăn 
còn rất gần với loài thú vật như: khỉ,vượn, v.v.. 


Nếu bảo rằng dân tộc Án Độ ăn bốc còn tất cả các dân tộc khác thì không ăn bốc. Như 
chúng tôi đã dạy ở trên con người chỉ là một loài động vật như muôn ngàn loài động vật 
khác, nhờ có phát minh đủ mọi phương tiện nên tiến hóa dần ra khỏi loài động vật, đến ngày 
nay mới có những hành động của con người thật là người. Hiện giờ con người trên hành 
tinh này toàn bộ còn ăn bốc cả, chưa phải thật sạch. 


Tại sao chúng tôi dám quả quyết và xác định như vậy? Xin thưa cùng quí vị, quí vị nên lưu ý, 
khi ăn cái bánh hoặc trái cây, cục kẹo quí vị đều dùng tay cầm bốc ăn, vậy mà quí vị cho rằng 
giới luật của Đức Phật chế ra là lỗi thời trong thời đại khoa học văn minh này. 


Giới luật của Đức Phật chế ra từ xưa đến giờ, theo chúng tôi nghĩ không có giới nào lỗi thời 
cả, chỉ có con người của chúng ta là còn lỗi thời và lạc hậu. Vì còn lỗi thời và lạc hậu nên có 
những hành động thiếu đạo đức, thường làm khổ cho nhau, đó là chúng ta còn mang bản 
chất của loài thú vật, còn có những hành động của loài thú vật là còn lỗi thời và lạc hậu. 


Như vậy giới luật dạy cách thức ăn bốc này có lỗi thời không? 


Theo chúng tôi thiết nghĩ không bao giờ có giới luật nào của Đức Phật chế ra mà lỗi thời cả, 
chỉ có các Tô cho giới luật của Phật lôi thời là vì các Tô còn mê tín, lạc hậu và lôi thời. 


Giới luật nào của Đức Phật cũng dạy những điều đạo đức cho con người để không còn mê 
tín, lạc hậu và thoát ra khỏi kiếp loài cầm thú, chuyển hóa trở thành những con người tốt đối 
xử với nhau có đạo đức hơn và không làm khổ cho nhau, thường đem lại sự an vui, hạnh 
phúc trên hành tinh này. 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


GIỚI ĐỨC LÀM NGUỜI - Tập 1 44 


Vậy khi chúng ta cầm bốc một cái bánh, cục kẹo bỏ vào miệng ăn đều phải nhẹ nhàng, từ tốn 
và vén khéo có tư cách trong ăn uống, nêu không tập luyện và trau dôi những hành động đạo 
đức này thì chúng ta ăn uông không khác gì con thú vật. 


Trong thời Đức Phật còn tại thế Ngài đã dạy cho các đệ tử cách thức bốc ăn uống phải nhẹ 
nhàng bỏ vào miệng không được đề thực phẩm ở xa ném vào, ở xa ném vào miệng trông rất 
thô lỗ giống như trẻ con ném lỗ đáo 


Sử dụng muỗng, đũa khi ăn cũng phải khéo léo gọn gàng và nhẹ nhàng, không được thô 
tháo. 

Cách thức ném thực phẩm vào miệng để ăn, đó là làm trò của loài khỉ, vượn; đó cũng là 
những trò chơi của trẻ con vừa ăn uông vừa chơi giỡn với nhau, chứ người lớn không ai làm 
như vậy cả. 

Người tu sĩ Đạo Phật không thể ăn uống đùa chơi như vậy được, vì những hành động đó sẽ 
làm mắt oai nghi tế hạnh ăn uống của vị tỳ kheo đệ tử Phật. Hành động đó là một hành động 
trẻ con, giới luật này nhắm vào dạy những chú Sa Di tuổi còn trẻ thơ. 


Người tu sĩ khi ăn uống làm như vậy chẳng khác nào như chuyên gia xiếc làm trò cho thiên 
hạ xem mà mọi người chẳng ca ngợi khen tặng, trái lại còn cười chê và bất kính Phật, Pháp, 
Tăng, cho những vị tỳ kheo là bọn tu sĩ Phật Giáo ăn uống như trẻ con. 


Do đó mỗi mỗi hành động của người tu sĩ (vị tỳ kheo tăng và vị tỳ kheo ni) không những riêng 
ăn uông mà còn tât cả những hành động khác phải hệt sức cân thận và ý tứ như trong giới 
luật của Đức Phật đã dạy. 


Nếu không cẩn thận và ý tứ người tu sĩ sẽ bị mọi người xem thường và chẳng còn cung kính 
như bậc ThánhTăng. Bởi vậy làm Thánh Tăng rất khó, những hành động phải đúng bậc 
Thánh mới được gọi là Thánh, sơ hở một chút là thiếu đức hạnh liền; thiếu đức hạnh làm 
Người, làm Thánh thì còn ai xem ra gì. 


Giới thứ bốn mươi: Ăn cơm không được rơi đổ, cần nên học. 


Vị tỳ kheo, khi thọ thực không được để cơm và thực phẩm rơi rớt, ăn uống phải vén 
khéo, gọn gàng, không được bừa bãi đề cơm và thực phâm tung tóe làm chỗ ăn trông 
bẩn thỉu và mắt vệ sinh. 


Khi ăn trái cây hoặc bánh, không nên cầm nguyên trái cây hoặc nguyên cái bánh, cùng miếng 
mứt cắn một phần hoặc một nửa mà ăn, cần phải bẻ hoặc cắt nhỏ cho vừa miệng rồi mới 
dùng đũa, muỗng múc hoặc gắp mà ăn. Những hành động làm như vậy, tức là tư cách ăn 
uông của con người vừa giữ gìn vệ sinh và cũng vừa giữ được tư cách ăn uống trang nhã 
lịch sự. Hầu hết hiện giờ mọi người khi ăn bánh, mút, trái cây, v.v.. đều dùng tay cầm và 
răng cắn ăn giống như một con thú vật đang ăn, trông rất thô lỗ và không vệ sinh. 


Tất cả các loại bánh và trái cây như: bánh tráng, bánh tét, bánh ít, dưa gang, dưa hấu, cam, 
quít, bưởi, bôm, lê, chuôi, v.v... đêu phải bẻ hoặc cát nhỏ ra rôi dùng muỗng, nĩa, đũa mới ăn, 
thì trông rât là lịch sự và thanh nhã của những người có đạo đức. 


Tu sĩ, nhất là những vị tỳ kheo Tăng và tỳ kheo Ni thì không được cắn ngang mà ăn. Cần 
phải giữ hạnh này không được vi phạm. Vì vi phạm oai nghi tế hạnh giới luật này là vị tu sĩ 
thiếu giáo dục đức hạnh của Đạo Phật, là kẻ phạm giới, là những người không xứng đáng 
trong Đạo Phật. 


Ăn uống phải vén khéo không được để rơi rớt, vì rơi rớt trông nơi chỗ ăn bẩn thỉu giống như 


chỗ ăn của thú vật. Muốn thoát ra bản chất của loài thú vật thì sự ăn uống phải được vén 
khéo và vệ sinh không được ăn uông theo kiêu ăn lây no. 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


GIỚI ĐỨC LÀM NGƯỜI - Tập I 45 


Đức Phật dạy các vị tỳ kheo Tăng và Ni ăn uống không được rơi rớt để giữ đức hạnh trang 
nhã, thanh lịch xứng đáng trở thành những đệ tử của Đức Phật, những bậc Thánh Tăng và 
Thánh Ni. 

Tỳ kheo Tăng và tỳ kheo Ni là những người quyết tâm đi tìm con đường giải thoát của Đạo 
Phật, thì không lý nào những đạo đức giải thoát mà Đức Phật đã dạy lại không chấp nhận 
thực hiện và giữ gìn nghiêm túc đê được tâm hôn giải thoát hay sao? 


Giới luật của Đức Phật là một đạo đức giải thoát, là một pháp môn tu tạâp, trau dồi thân, tâm 
để làm chủ bốn sự khổ đau của kiếp người. Nếu Tăng, Ni không giữ gìn giới luật nghiêm túc 
và không lấy giới luật tu tập và trau dồi thân tâm thì chẳng bao giờ có giải thoát, dù có ngồi 
thiền, niệm chú, tụng kinh, niệm Phật đến trăm kiếp cũng không làm chủ sanh, già, bịnh, chết 
được. 


Giới thứ bốn mươi mốt: Chẳng đặng ăn búng má, cần nên học. 


Vị tỳ kheo, khi ăn uống không được cố ăn cho đầy miệng, cho hai má bùng ra giống in như 
khỉ đột ăn, không nên cơm ăn trong miệng còn mà lại và thêm, phải nhai nuôt cho hết rôi mới 
và miêng khác. 


Ăn uống ngồn ngấu đầy miệng và vội vàng thì đó không phải là đức hạnh của người tu sĩ, mà 
là người thế gian thiếu giáo dục đạo đức vê ăn uống. Thường những người ở ngoài đời có 
giáo dục đạo đức còn không ăn uống như vậy, huống là chúng ta, những tu sĩ Phật Giáo, mà 
còn vi phạm giới luật dạy vê ăn uông như vậy được sao? 


Người tu sĩ phải có đạo đức hơn người ngoài đời, cớ sao lại còn vi phạm những điều vô đạo 
đức thông thường như vậy, thì làm sao xứng đáng là người gương hạnh đạo đức cho tín đồ. 
Ăn uống như khỉ đột thì sao gọi là người tu, người tu mà làm trò hề cho người xem thì thật là 
Sĩ nhục. 


Trong cuộc đời tu hành của tôi, tôi có gặp một vị tỳ kheo Tăng ôm đầu gối giả làm cây đờn cò 
kéo ò e khiến cho thiên hạ cười vỡ bụng hay là cười người tu sĩ Phật Giáo tu hành đời chẳng 
ra đời, đạo chẳng ra đạo. Bởi, giới luật không nghiêm túc nên mới sản xuất những loại tu sĩ 
ca hát như vậy, thật là trái với giới luật của Đức Phật đã dạy, khiến cho Phật Pháp ngày càng 
suy đồi, chánh pháp ngày càng mắt, chỉ còn lại một thứ giáo pháp tà ngoại, phi đạo đức của 
Đại Thừa Giáo và Thiền Tông. 


Nếu vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật, tìm cầu sự giải thoát thì cần nên tránh xa những hành 
động ăn uống phi phạm hạnh, phi đạo đức như vậy, nó làm mắt oai nghỉ tế hạnh của người 
tu sĩ Đạo Phật và giết chết con đường tu giải thoát của vị ấy. 


Hởi các vị tỳ kheo Tăng và các vị tỳ kheo Ni! Các vị có tin một trăm giới chúng học này tội 
nhẹ hay không? Điều này chúng ta hãy tự xét nếu khi chúng ta phạm vào những giới luật 
này thì Phật Pháp có suy đồi không? Có bị mọi người khinh chê Phật Giáo không? Nếu có 
tức là tội rất nặng. Vả lại, những hành động của giới luật này dạy toàn là đạo đức thiện của 
một người có giáo dục trong gia đình Phật Giáo. 


Chúng ta là những người tu tập làm theo hạnh của Thánh Hiền, cớ sao lại còn sai phạm 
những lỗi lầm này? Những lời Phật dạy năm xưa còn ghi khắc mãi trong tâm của những bậc 
chân tu, thạc đức, đến giờ này thì không còn nữa, và cũng không biết đi tìm nơi đâu ra một 
bậc chơn tu giới đức của Đạo Phật. Thật là khó khăn vô cùng trong giai đoạn hiện tại của 
Phật Giáo ngày nay. 

Thà không làm vị tỳ kheo, mà đã làm vị tỳ kheo thì phải hết sức giữ gìn những giới luật đạo 
đức trong một trăm giới chúng học này để làm vừa tốt đạo, vừa đẹp đời. 


Giới thứ bốn mươi hai: Chẳng đặng ăn cơm nhai có tiếng, cần nên học. 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


GIỚI ĐỨC LÀM NGƯỜI - Tập 1 46 


Vị tỳ kheo, khi thọ thực không được nhai cơm hoặc thực phẩm phát ra tiếng, không được 
nhai lạp xạp, không được nuôt ọt ọt, không được húp cháo, canh phát ra tiêng rột rột. 


Trong khi ăn uống, người tu sĩ đệ tử của Đức Phật phải ăn nhẹ nhàng, khoan thai thì làm sao 
phát ra tiếng kêu, cũng như ăn canh húp mỗi lần từng muỗng một thì không bao giờ có tiếng 

kêu được, chỉ có những người ăn uống vội vàng lật đật mới biến ra hành động thiếu đạo đức 
như vậy. 


Vì ăn vội, ăn vàng, nên tạo ra tiếng kêu. Hành động ăn uống như vậy là hành động thiếu đạo 
đức đôi với mình, đề cho người khác khinh chê, xem mình là một bọn háo ăn thiêu giáo dục, 
kẻ chăng ra gì. 


Đối với người tu sĩ Đạo Phật, cuộc sống thường là vô sự, tâm hồn luôn thanh thản, nên 
không có điều gì mà phải vội vàng ăn uông hấp tấp, vì thế khi ăn uống thông thả tuần tự nhai 
rất kỹ và trong khi nhai chẳng để phát ra tiếng động, vì ăn uống phát ra tiếng động giống như 
một con thú đang ăn. Chúng ta là những con người ăn uống cần nên tránh và cố giữ gìn 
không đề cho tiếng động phát ra, như vậy mới thật là con người. 


Giới bốn mươi hai này quí vị phải giữ gìn nghiêm chỉnh và tập luyện khi ăn uống không được 
phát ra tiếng động, ăn uông phát ra tiếng động là không đúng tư cách của một vị tỳ kheo, cần 
nên thận trọng để tránh người đời khinh chê. 


Người ăn uống phát ra tiếng động lạp xạp giống như loài heo ăn, chó uống nước, đó là bản 
chất loài thú vật còn trong người đó. Nếu chúng ta có trường hợp ăn uông như vậy thì phải 
cố khắc phục những hành động sai trái này để thoát kiếp loài thú. 


Giới thứ bốn mươi ba: Chẳng đặng nhai cơm lua húp lớn tiếng, cần nên học. 


Vị tỳ kheo khi thọ thực không được lua húp lớn tiếng, trong khi ăn uống phải nhỏ nhẹ, thong 
thả, không được vội vàng, lua húp rột rẹt. 


Cách thức ăn uống lua húp là lối ăn uống của kẻ phàm phu tục tử, của những kẻ có nhiều 
công việc, của những người có tánh vội vàng, hấp tấp, không phải là kẻ vô sự. Chúng ta là 
những vị tu sĩ Phật Giáo, là những người vô sự có đâu lại ăn uông vội vàng như vậy. 


Vả lại, chúng ta những tu sĩ của Đạo Phật ngày ăn có một bữa thì sự ăn uống phải thong thả, 
nhẹ nhàng khoan thai, ăn phải nhai kỹ và từ tốn thì làm sao có lua húp rột rẹt. Nếu những vị 
tỳ kheo nào quen tánh ăn lua húp thì hãy tập ăn từ tốn trở lại để đúng oai nghi tế hạnh của 
người tu sĩ đệ tử Đức Phật, tránh khỏi những sự khinh chê của người đời. 


Ăn uống lua húp là một hành động thiếu đạo đức làm người, vì cách thức ăn uống như vậy là 
cách thức ăn uỗng của một con thú vật, chứ không phải là con người. 


Giới luật Phật đã dạy là để xây dựng con người có một đạo đức hẳn hòi, từ cách thức ăn 
uống đến những oai nghỉ tế hạnh khác đối với mình và đối với mọi người cũng như đối với 
các loài vật khác. Giới luật dạy chỗ nào, đâu đâu cũng đều có ích lợi rõ ràng và cụ thể. Cho 
nên giới luật của Đạo Phật chúng ta không được quyên bỏ một giới nào cả, đừng bắt chước 
các Tổ bỏ các giới gọi là không quan trọng và lỗi thời. Giới luật của Đức Phật là đạo đức làm 
người làm Thánh Nhân thì không bao giờ thiếu quan trọng và lỗi thời được, giới nào cũng chỉ 
dạy cho chúng ta có những hành động đạo đức làm người làm Thánh rất rõ ràng và cụ thể để 
thoát ra bản chất của loài cầm thú, nên tất cả những con người trên hành tinh này dều phải 
học giới luật của Phật, nó mang đến cho loài người một đạo đức nhân bản không làm khổ 
mình khổ người. Do đó cuộc sống con người mới có an vui, hạnh phúc chân thật. Giới luật 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


GIỚI ĐỨC LÀM NGƯỜI - Tập 1 47 


của Đức Phật không phải là một pháp luật nên không lỗi thời, thì cần gì phải sửa tới sửa lui 
hoặc loại bỏ ra. 


Nếu ai thực hiện giới luật đạo đức này chắc chắn người ấy sẽ có được một cuộc sống thanh 
thản, an lạc và hạnh phúc. 


Giới thứ bốn mươi bốn: Chẳng đặng le lưỡi liếm thức ăn, cần nên học. 


Vị tỳ kheo, khi ăn uống chẳng được le lưỡi liếm thức ăn còn dính trong chén, bát, đũa, nĩa, 
V.V.. 

Liếm thức ăn trong chén, bát, tô, đũa, nĩa, muỗng, v.v... như vậy thì có khác nào như trẻ 
con; ăn uống như vậy không phải là người lớn; ngoài đời người thế tục còn không ăn uống 
như vậy huồng chúng ta là những tu sĩ đệ tử của Đức Phật thì lại càng không nên có những 
hành động liếm đó. Khi tay dính sữa, mật, đường, dầu cũng như chén, bát, đũa, nĩa, v.v... thì 
không được le lưỡi liếm, hoặc mút ngón tay hoặc le lưỡi liếm, hai bên mép môi. Hành động 
làm như vậy rất khó coi, giống như một con chó hoặc một con mèo đang ăn. 


Vị tỳ kheo cần phải giữ gìn oai nghi tế hạnh này đừng để vi phạm; vì vi phạm giới luật này, 
được xem là mang lớp người mà cách thức sông ăn uông là một con thú vật. 


Giới này hầu hết mọi người đều vi phạm không ít thì nhiều, do đó mọi người cần nên giữ gìn 
nghiêm chỉnh không được để vi phạm, vì vi phạm vào hành động này, con người không thoát 
ra bản chất loài thú vật là ở chỗ ăn .uông le lưỡi liếm. Người còn le lưỡi liếm là hành động 
chưa có đạo đức của con người, cần nên phải chừa bỏ. Không nên vì chút ít thực phẩm dính 
trong bát, đũa, nĩa, tay, v.v... mà le lưỡi liếm, để trở thành một con thú vật thì có tốt đẹp gì 
đâu? 


Giới luật Phật dạy những hành động đạo đức làm người để vượt thoát ra khỏi hành động 
không đạo đức của loài thú vật. Vậy chúng ta là con người phải sửa sai những hành động 
không đúng này. 


Làm người phải sống cho đúng những hành động làm người, thú vật là phải sống đúng hành 
động của loài thú vật. Vì thê, giới luật đạo đức của Đạo Phật đã dạy từng hành động đề làm 
Người và làm Thánh Nhân, tránh xa những hành động làm loài thú vật. 


Trong đạo Phật có bốn quả: 
1- Tu đà hoàn. 

2- Tư đà hàm. 

3- A na hàm. 

4- A la hán. 


Quả là kết quả của sự tu tập. Như quả tu đà hoàn, ai đã đạt được quả tu đà hoàn là được 
nhập vào dòng Thánh, có nghĩa là hành động hằng ngày của chúng ta sống đúng những 
hành động đạo đức của các bậc Thánh. Do những hành động sông đúng đạo đức đó, mà có 
kết quả được nhận vào dòng Thánh, chứ không phải nhập vào thiền này thiền nọ mà chứng 
quả Tu Đà Hoàn. Cho nên, các vị tỳ kheo Tăng và tỳ kheo Ni thời nay, có ai được nhận nhập 
vào dòng Thánh đâu? Vì đã vi phạm giới luật, vì họ không có những hành động đạo đức của 
Thánh Nhân. Muốn nhận xét một người tu chứng quả Tu Đà Hoàn cũng không phải khó 
khăn lắm, chỉ cần nhìn thấy đời sống của họ qua hành động đạo đức trong giới luật Phật đã 
dạy, nếu hành động của họ phạm giới phá giới, tức là còn hành động của loài thú vật thì 
không thể nào là những hành động đạo đức của con người và Thánh Nhân được. 


Loài thú vật thì phải có những hành động của loài thú vật, không thể hành động thú vật là 


hành động con người được. Con người không học đạo đức Thánh Nhân thì không thể nào 
sông có những hành động đạo đức của Thánh Nhân được, ngược lại những bậc Thánh 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


GIỚI ĐỨC LÀM NGƯỜI - Tập I 48 


Nhân thường sống trong những hành động đạo đức của con người và có những hành động 
đạo đức hơn con người nữa, như vậy mới được gọi là Thánh Nhân. 


Ngoài những hành động giới luật của Đức Phật dạy đạo đức làm người, làm Thánh Nhân, 
nếu sống không đúng giới luật của Đức Phật thì không thể gọi là người có đạo đức làm 
người và làm Thánh Nhân được. 


Ví dụ : Một người bình thường không thể ăn ngày một bữa được, không thể không ngủ 
được, không thể sống trầm lặng độc cư được, không thể sống vô sự được, không thể ly dục 
ly ác pháp được, không thể tịnh chỉ mộng tưởng được, không thể tịnh chỉ hơi thở được, 
không thể biết được nhiều đời nhiều kiếp của mình được, không thể thấy xa ngàn dặm được, 
không thể diệt mầm tái sanh luân hồi được. Tất cả những hành động này là những hành 
động đạo đức của bậc Thánh Nhân, chỉ có những bậc Thánh Nhân mới làm được tất cả 
những đức hạnh đã kể0 trên không có khó khăn gì. 


Những hành động như trên đây đã kể ra, đó là những giới luật của Đức Phật đã dạy về đạo 
đức làm Thánh Nhân. Thế mà tu sĩ Phật Giáo thời nay lại phạm giới, phá giới, sống trong 
những hành động còn là súc sanh thú vật thì làm sao gọi là Thánh Nhân được? Thì làm sao 
gọi là nhập lưu được (Tu Đà Hoàn)? 


Những pháp môn giới luật tu tập để làm Thánh Nhân thì tu sĩ thời nay không tu tập, lại tu tập 
các pháp làm chúng sanh và còn tệ hơn nữa là làm ác quỷ để lừa đảo người, bằng mọi hình 
thức đủ loại gian xảo. Chỉ có chiếc áo cà sa của Phật Giáo và chiếc đầu cạo trọc làm hình 
thức mà thôi. 


Giới thứ bốn mươi lăm: Chẳng đặng rẫy tay khi ăn cơm, cần nên học. 


Vị tỳ kheo, khi thọ thực không nên rầy tay. Trong cơm lỡ có cỏ, kiến, trùng, sâu, bọ thì nên 
lượm bắt bỏ, để nhẹ ra ngoài, không nên dùng tay búng rẫy. Ví như cơm hoặc thực phẩm có 
dính tay thì không được rây mà phải đi rửa tay cho thật sạch rồi mới vào ăn cơm. 


Không được dùng đũa, muỗng, nĩa, khều, vứt những thực phẩm thiu thúi mà phải dùng dao 
cắt gọt, để những chỗ thiu thúi có nơi, chỗ rồi đem bỏ vào chỗ chứa rác hay thùng rác, chớ 
không được búng rầy và bỏ bừa bãi không đúng chỗ, làm mắt vệ sinh chung, gây ảnh hưởng 
môi trường ô nhiễm. 


Vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật phải sáng suốt cố gắng giữ gìn oai nghi tế hạnh này, không 
được để vi phạm giới luật này, vì vi phạm luật này sẽ ăn ở dơ bần, biến mình thành con thú 
vật sống không vệ sinh. 


Ăn uống búng rầy là hành động của loài gà, vịt, chim chóc chớ không phải là hành động của 
con người. 


Ăn uống búng rầy làm mắt vệ sinh nơi chỗ ăn uống, dơ bắn, làm người,những hành động 
này cân nên tránh. Chỗ ăn, chỗ ở phải được giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không được bỏ bừa 
bãi bần thỉu giấy, lá, vỏ trái cây, bọc nilon và đồ ăn thừa, v.v.. 


Đây là một hành động hết sức vệ sinh trong khi ăn uống, không được làm bản thỉu chỗ ăn 
uÔng. Đối với Đạo Phật đây là một hành động đạo đức vệ sinh của con người, mà mọi người 
cân \ phải thực hành nghiêm chỉnh trong khi ăn uống không được rẫy tay hoặc rây đũa, 

muỗng, v.V.. 


Người tu sĩ đệ tử của Đức Phật thì cần phải giữ gìn giới luật này hơn nữa để xứng đáng là 
đệ tử của Phật, xứng đáng là những bậc Thánh Tăng, Thánh Ni. 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


GIỚI ĐỨC LÀM NGUÔỒI - Tập 1 49 


Giới thứ bốn mươi sáu: Chẳng đặng bốc cơm rơi mà ăn, cần nên học. 


Vị tỳ kheo khi thọ thực, không được để cơm đỗ tháo, rủi rớt một vài hạt cơm thì không tội, 
nhưng không được bốc cơm rơi rớt đó mà ăn, hành động đó sẽ làm mắt oai nghỉ tế hạnh của 
vị tỳ kheo. Nếu ăn uống rủi ro rơi rớt thì gom lại cho có chỗ có nơi, cũng như vỏ trái cây, khi 
ăn xong phải gom lại một chỗ để bỏ vào thùng rác. Giữ vệ sinh chung cho mọi người trong 
đó có mình, không được tung rẫy khắp nơi, khiến cho môi trường sống càng thêm ô nhiễm, 
sanh ra nhiều bịnh tật khổ đau. 


Giới luật của Đức Phật đã dạy, một người tu sĩ không những giữ vệ sinh cho mình mà còn 
giữ vệ sinh chung cho mọi người khác, đó là hành động đạo đức thiệt thực cụ thê lợi ích cho 
mình, cho người. 


Trong bữa ăn dùng tay hoặc đũa rẫy cơm hoặc thực phẩm dính là một hành động không lịch 
sự, thiêu vệ sinh cân nên bỏ không được tái phạm, đó là phạm vào oai nghỉ tê hạnh của một 
vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật. 


Cách đây 2542 năm, Đức Phật đã chế giới luật này, chứng tỏ Ngài đã thấu suốt mọi hành 
động lịch sự và vệ sinh trong môi trường sống chung của loài người, mà mọi người cần phải 
giữ vệ sinh và bảo vệ nó đề đem lại sự sống an lành cho loài người trên hành tinh này, tức là 
giải thoát. 


Ngày nay đến thời đại khoa học hiện đại, kỷ nghệ tiến triển như thế này, thì người ta mới 
phát giác ra được môi trường sông của loài người đang bị ô nhiêm nặng, cân phải được bảo 
vệ thì hơi quá muộn màng. 


Những trận thiên tai, thủy họa, động đất đỗ trên đầu của loài người gây bao nhiêu sự chết 
chốc thảm thương, không phải tự con người đã làm ra sao? Những nạn phá rừng và những 
nhà máy công kỷ nghệ đã thải ra biết bao nhiêu chất khí độc hại đã làm cho bầu khí quyển ô 
nhiễm và thay đổi thời tiết, mưa gió bất hòa. 


Nếu theo giới luật đạo đức vệ sinh của Đức Phật đã dạy mọi người giữ gìn không hề vi phạm 
cách đây hơn hai mươi lăm thế kỷ cho đến ngày nay thì sự vệ sinh và bảo vệ môi trường 
sống đã tốt đẹp biết bao nhiêu, làm gì có thời tiết bất an, mưa không thuận, gió không hòa, 
sức khoẻ con người đâu có như ngày nay. 


Khi biên soạn bộ giới luật này, chúng tôi thấy giới luật của Đức Phật sao dạy đạo đức tuyệt 
vời, đem lại từng chút hành động cho con người một đời sống hạnh phúc chơn thật, thật sự 
an vui mà không thể có ai phủ nhận được. Đó không phải sự giải thoát của Đạo Phật sao? 
Thế mà con người đã bỏ quên đạo đức này, nhất là các vị tỳ kheo Tăng và tỳ kheo Ni đã quá 
xem thường giới luật đạo đức của Đức Phật và đã ném nó vào một xó kẹt; dường như họ 
học để cho biết, chớ chẳng bao giờ nghĩ nó là đạo đức của con người và Thánh Nhân. Vì 
thế chẳng bao giờ những tu sĩ này giữ gìn nghiêm túc và sống đúng với nó, nên cuộc đời tu 
hành của họ chẳng có giải thoát chút nào, chỉ uỗng công mà thôi. 


Giới thứ bốn mươi bảy: Chẳng đặng tay dơ bưng bát đồ ăn, cần nên học. 


Vị tỳ kheo, phàm khi ăn uống, phải rửa tay cho thật sạch rồi mới cầm bát, đũa và thực phẩm 
mà ăn uông. 


Nếu tay dính bụi bặm, mồ hôi mà thọ thực thì không sạch sẽ, và sẽ làm mắt vệ sinh cơ thê. 

Để tay dơ bẩn như vậy mà ăn uống thì rất là bẩn thỉu, dễ sanh bịnh tật, mà có bịnh tật là có 

sự khổ đau. Đừng bắt chước Tế Điên Hòa Thượng đó là một câu chuyện huyền thoại thêm 
bớt của Đại Thừa, mục đích câu chuyện này là để đã phá giới luật và phạm hạnh của người 
tu sĩ Đạo Phật, tức là có ý đ 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 


